MƯỜI PHÁP QUÁN TƯỞNG 

Hướng dẫn hành thiền 

BÌNH ANSON 
biên soạn 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2019 



Phiên bản: 3/02/2020 8:51 AM 



GIỚI THIÊU 


Tập sách này được biên soạn dựa theo phần kết luận và 
hướng dẫn hành thiền trong cuốn Mindỷully Facing Disease 
and Death: Compassionate Advice from Earỉy Buddhist Texts 
(Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết: Lời khuyên từ bi 
trong kinh văn Phật giáo sơ kỳ), tác giả là Bhikkhu 
Anãlayo, xuất bản năm 2016 và dựa theo các bài đàm luận 
chia sẻ Phật pháp của chúng tôi trong Room Phật giáo 
Nam truyền của mạng PalTalk do Tỳ-khưu Trí Đức chủ trì 
trong năm 2017 và 2019. 

Mười pháp quán tưởng trình bày trong tập sách này dựa 
theo lời dạy của Đức Phật cho Trưởng lão Girimãnanda 
đang lâm trọng bệnh, được ghi lại trong bài kinh số 60, 
chương Mười Pháp của Tăng chi bộ, tạng Pãli (AN 10.60). 
Bài kinh tương đương cũng được tìm thây trong tạng 
Kanjur của Phật giáo Tây Tạng, là một trong số mười ba 
bản kinh được một vị tỳ-khưu Sri Lanka đem đến truyền 
bá ở Tây Tạng trong thế kỷ 14. 

Thành kính xin tri ân Sư Trí Đức và Sư Anãlayo. Xin hổi 
hướng những phước báu tạo được đến quý Sư, quý thầy tổ 
ân nhân, ông bà cha mẹ, thân nhân trong gia đình, bạn bè 
bốn phương, các thiện hữu trong nhóm ấn tống và quảng 
bá kinh sách, cùng chư thiên và mọi loài chúng sinh trong 
cõi ta-bà. 

Bình Anson 
Perth, Tây ức, tháng 10-2019 




MUC LUC 


GIỚI THIỆU 

DẪN NHẬP .7 

CÁC HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN CHO NGÀI 
GIRIMÃNANDA . 10 

1. Quán tưởng vô thường (năm uẩn) . 15 

2. Quán sáu căn và sáu trần là vô ngã . 18 

3. Quán bất tịnh. 21 

4. Tưởng nguy hại . 25 

5. Quán tưởng về sự từ bỏ . 31 

6. Tưởng ly tham . 35 

7. Tưởng đoạn diệt . 36 

8. Tưởng về không ưa thích đối với tất cả thế giói . 37 

9. Tưởng vô thường trong tất cả hành . 39 

10. Niệm hơi thở. 41 

TOÀN BỘ TIÊN TRÌNH THIỀN QUÁN. 50 

PHỤ ĐÍNH 

KINH GIRIMÃNANDA, bản Pãli . 59 

KINH GIRIMÃNANDA, bản Tây Tạng. 64 


V 


















Các chữ viết tắt: 

AN Anguttara Nikãya (Tăng chi bộ) 
DN Dĩgha Nikăya (Trường bộ) 

MÃ Madhyama Ãgama (Trung A-hàm) 
MN Majjhima Nikãya (Trung bộ) 

SN Samyutta Nikãya (Tương ưng bộ) 



7 


DẪN NHẬP 


Trước tiên tôi (Bhikkhu Anãlayo) sẽ tóm tắt ngắn gọn 
một số điếm chính về phương cách đối diện với bệnh tật 
và cái chết. Sau đó, tôi sẽ trình bày cách tiếp cận thực tiễn 
về các hướng dẫn hành thiền mà Đức Phật đã dạy cho 
Trưởng lão Girimãnanda trong bài kinh số 60, chương 
Mười Pháp của Tăng chi bộ, tạng Pãli (AN 10.60) 

Điếm quy chiếu cơ sở và nền tảng cho quan điếm của 
Phật giáo sơ kỳ về bệnh tật và cái chết là sự giảng dạy về 
Tứ Thánh đế. Sự nhìn nhận chân thành về tham ái và chấp 
thủ là những nguyên nhân đưa đến hoạn khổ ( ảukkha ) là 
nền tảng chẩn đoán cần thiết để dùng trí tuệ Phật giáo như 
là liều thuốc chữa trị cho các trường họp bị tác động bởi 
bệnh tật và cái chết. Kết họp vào sự giảng dạy này là Bát 
chi Thánh đạo nhắm đến thực chứng toàn bộ sức khỏe tâm 
linh qua sự giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù việc huân tập tâm 
trong Phật giáo sơ kỳ tạo ra nhiều điều kiện để chữa bệnh 
và chăm sóc xoa dịu cơn đau, mục đích tối hậu là giúp vượt 
xa hơn nữa, tiến đến mục tiêu cuối cùng là thoát vòng sinh 
tử luân hổi. 

Dựa trên điếm quy chiếu đó, sự phân biệt giữa những 
cơn đau về thân và về tâm cần phải được nhận thức rõ 
ràng. Bằng cách tránh các mũi tên đau đón về tâm, tâm trí 
có thể được giữ khỏe mạnh ngay cả khi thân thể đau đón. 
Giữ tâm khỏe mạnh đòi hỏi phải có tập luyện tâm, nhất là 
giữ Niệm, chi phần đầu tiên của bảy chi phần đưa đến giác 
ngộ (thất giác chi) và cũng là phẩm chất quan trọng được 



8 


vun trổng qua công phu thực hành bốn pháp lập niệm 
(satipaịthanà). Qua các lời dạy của Đức Phật, tiềm năng của 
Niệm để đối mặt với các con đau và dẫn đến chữa lành 
luôn luôn được nhắc đến trong Phật giáo sơ kỳ. Thậm chí 
áp dụng cho những ai có khả năng nhập thiền, vốn có thể 
giúp đè nén các cơn đau, các vị ấy vẫn chọn cách đối diện 
cơn đau vói chánh niệm. 

Bên cạnh yếu tố Niệm, một khía cạnh quan trọng khác 
trong Phật giáo sơ kỳ để đối diện bệnh tật và cái chết là sự 
nhẩn mạnh liên tục về tâm không dính mắc, nhất là đối 
vói năm uẩn và sáu căn giác quan. Ớ đây, nền tảng cho sự 
không dính mắc này là tuệ quán về vô thường, về tính 
không có khả năng tạo hài lòng lâu dài của năm uẩn và 
sáu căn (khổ) và về kết luận rằng chúng là rỗng không (vô 
ngã). Trau dổi sự tự do sâu sắc thoát khỏi mọi ràng buộc 
đó được dựa trên nền tảng của giới hạnh, tự nó cung cấp 
nguồn lực về vô úy - không sợ hãi, khi hành giả bị bệnh 
hoặc tiến gần đến cái chết. 

Khi giúp hướng dẫn những người trong giây phút cận 
tử, việc tinh luyện dần dần các động lực nội tại để hướng 
đến hạnh phúc có thể được áp dụng để giúp người sắp chết 
ra đi với nội tâm an bình mà không còn các hình thức bám 
víu thô tháo. Trong giờ phút lâm chung, phương cách tốt 
nhất là giúp người ấy đem tâm an trú vào bốn noi thiêng 
liêng (brahmavihãra - tứ phạm trú: từ, bi, hỷ, xả) để tiếp 
cận với trạng thái "thiên đàng trên trái đất" trong tâm. 

Không chỉ trong trường họp bệnh tật mà còn khi đối 
mặt với cái chết, yếu tố Niệm rất có giá trị giúp người ấy 
giữ tâm cân bằng với các cảm thọ và chống lại khuynh 
hướng gây ra các phản ứng bất thiện trong tâm. Thực hành 



như thế, giờ phút lâm chung trở thành một cơ hội để phát 
sinh tuệ quán giải thoát. Bên cạnh giá trị hỗ trự chúng ta 
đối diện với cái chết, Niệm còn có vai trò chuyển hóa các 
kinh nghiệm đau buồn. Đế quán tưởng về cái chết của 
mình, niệm hoi thở có thể giúp ta hiểu biết rõ ràng rằng 
thật ra, một người chỉ sống đến hoi thở tiếp theo. 

Các phương cách đối diện bệnh tật và cái chết có thể tập 
họp lại trong một khung hành thiền như Đức Phật đã dạy 
cho ngài Girimãnanda, bao gồm tuệ quán về tính vô 
thường của năm thủ uẩn, tính vô ngã của sáu căn, bản chnt 
bệnh hoạn của cơ thế, nhu cầu thanh lọc tâm, tâm trí thiện 
lành là mục đích tối hậu và các hướng dẫn chi tiết về niệm 
hoi thở. Thực hiện một chương trình hành thiền như đã 
giúp ngài Girimãnanda phục hổi sức khỏe là một phương 
cách áp dụng những lời dạy trong kinh điển nguyên thủy 
về bệnh tật và cái chết vào công phu hành thiền của mỗi 
hành giả. 



10 


CÁC HƯỚNG DẪN HÀNH THIÊN 
CHO NGÀI GIRIMÃNANDA 


Tiếp theo đây, tôi (Bhikkhu Anãlayo) sẽ trình bày một 
phưong cách mà qua đó, các hướng dẫn ghi trong kinh 
Girimãnanda và phiên bản Tây Tạng tưong ứng có thể 
được áp dụng thực hành. Mục đích của tôi ở đây chỉ là để 
góp ý, giúp tạo hứng khỏi để thực hành, mà không phải 
để ngầm hiểu đây là phưong cách đúng nhât để thực hiện 
điều đó. Hành giả được tự do điều chỉnh để thích hợp vói 
hoàn cảnh riêng của mình và những gì tôi trinh bày ở đây 
chỉ đon thuần là một ví dụ. 

Tóm tắt, Đức Phật bảo ngài Ananda đến gặp ngài Giri- 
mãnanda đang lâm trọng bệnh và nói lại mưòỉ pháp quán 
tưởng như sau: 

(1) Tưởng vô thường trong năm uẩn; 

(2) Tưởng vô ngã trong sáu căn và sáu trần; 

(3) Tưởng bất mỹ (bất tịnh) về các bộ phận của cơ thể; 

(4) Tưởng nguy hại về khả năng cơ thể có thể bị bệnh; 

(5) Tưởng từ bỏ các tâm bâ't thiện; 

(6) Tưởng ly tham để hướng về Niết-bàn; 

(7) Tưởng đoạn diệt để hướng về Niết-bàn; 

(8) Tưởng nhàm chán đối vói toàn thế giói để hướng 
về Niết-bàn; 

(9) Tưởng vô thường trong tất cả các hành để hướng 
về Niết-bàn; và 

(10) Niệm hoi thở trong mưòỉ sáu bước. 



11 


Sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của Tôn giả Girimã- 
nanda được thuyên giảm ngay lập tức. Bốn pháp quán 
tưởng đầu tiên trong kinh Girimãnanda tưong ứng với bốn 
tưởng điên đảo ( vipallăsa ): trong vô thường, nghĩ là thường 

- quán tưởng (1); trong vô ngã, nghĩ là ngã - quán tưởng 
(2); trong bât tịnh (không hấp dẫn), nghĩ là tịnh (hấp dẫn) 

- quán tưởng (3); trong khổ, nghĩ là lạc - quán tưởng (4). 

Quán tưởng về từ bỏ (5) liên quan đến từ bỏ dục tâm 
(5a), sân tâm (5b), hại tâm (5c) và các ác, bất thiện tâm khác 
(5d); tạo thành một bộ bốn tiếp theo. Quán tưởng về ly 
tham (6), về đoạn diệt (7), về nhàm chán đối với toàn thế 
giới (8) và về vô thường trong tất cả các hành (9) tạo thành 
một bộ bốn khác. Cuối cùng, pháp quán niệm hoi thở (10) 
được thực hiện trong mưòi sáu bước, chia thành bốn nhóm 
bộ bốn tưong ứng vói bốn pháp lập niệm (thân, thọ, tâm, 
pháp). 

Nhịp điệu bộ bốn trong toàn thể tiến trình mười pháp 
quán tưởng là như sau: 

• Vô thường (1), vô ngã (2), bất mỹ (3), nguy hại (4); 

• Từ bỏ dục tâm (5a), sân tâm (5b), hại tâm (5c), bâ't 
thiện tâm (5d); 

• Ly tham (6), đoạn diệt (7), nhàm chán đối với toàn 
thế giói (8), vô thường trong tất cả các hành (9); 

• Niệm hơi thở: bộ bốn thứ nhâl (lOa), bộ bốn thứ hai 
(lOb), bộ bốn thứ ba (lOc), bộ bốn thứ tư (lOd). 

Bốn pháp lập niệm giúp tăng thêm giá trị của các hướng 
dẫn hành thiền trong bài kinh Girimãnanda. Khảo sát đối 
chiếu bài kinh Lập niệm trong tạng Pãli (MN 10) và bài 
kinh tương ứng trong bộ A-hàm Hán tạng cho thấy các chủ 



12 


đề chính của bốn pháp ấy là: quán về bản chnt thật sự của 
cơ thế là bất mỹ, vô ngã và bản chât tử vong (A), quán về 
bản châ4 của các cảm thọ (B); quán về bản châ4 của tâm (C); 
và quán về các pháp trong phương cách trau dổi những 
điều kiện dẫn đến giác ngộ (D). 

Trong bài kinh, các chủ đề tương ứng đó được thực 
hành trước khi bắt đầu một chuỗi các bước niệm hoi thở. 
Thật thế, quán tưởng về bâ't mỹ hay bâ't tịnh (3) tương ứng 
với một trong các pháp quán thân được ghi trong tất cả các 
phiên bản của kinh Lập niệm hay Niệm xứ (Satipaịịhãna- 
sutta, MN10). 

Quán tưởng về nguy hại hay trở ngại (4) trong kinh 
Girimãnanda và phiên bản Tây Tạng tương đương bắt đầu 
bằng một câu tóm tắt rằng thân thể có nhiều đau đón. Đây 
là một trong ba loại cảm thọ, chủ đề của pháp lập niệm thứ 
hai (quán thọ). Quán tưởng về từ bỏ (5) rõ ràng có liên 
quan đến tâm, dựa trên sự phân biệt cơ bản giữa thiện và 
bất thiện và điều này liên quan đến những trạng thái tâm 
đầu tiên ghi trong kinh Lập niệm của mọi phiên bản để 
quán tâm. Các pháp quán tưởng kế tiếp (từ 6 đến 9) hướng 
tâm đến mục tiêu cuối cùng và do đó là chủ đề để bổi đắp 
các chi phần giác ngộ vốn là tâm điểm của quán pháp 
trong các bài kinh Lập niệm. 

Tóm lại: 

• Tưởng bất tịnh (3) - quán thân; 

• Tưởng nguy hại (4) - quán thọ; 

• Tưởng từ bỏ (5) - quán tâm; 

• Tưởng (6) đến (9) - quán các pháp. 



13 


Từ góc nhìn này, niệm hơi thở trong bài kinh Girimã- 
nanda diễn ra trong cùng địa bàn hành thiền của bảy quán 
tưởng trước (3 đến 9), khởi đầu trên nền tảng tuệ quán 
thành lập bởi hai quán tưởng đầu tiên (1 và 2). Vì thế, niệm 
hoi thở (10) tóm tắt và làm viên mãn những gì đã được thực 
hiện trước đó, đổng thòi kết hợp các chủ đề khác nhau này 
thành một chủ thế duy nhất, dựa trên sự tính giác ghi nhận 
tiến trình thay đổi của hoi thở. 

Bối cảnh câu chuyện của bài kinh Girimãnanda cũng 
giúp hành giả thực tập các hướng dẫn dành riêng cho ngài 
Girimãnanda. Dựa trên giả thuyết hợp lý rằng các lòi tụng 
của ngài Ananda có chức năng như là một buổi thiền có 
hướng dẫn, có lẽ khi chăm chú lắng nghe, ngài Girimã- 
nanda thực hành mưòỉ quán tưởng đổng thời vói việc trì 
tụng của ngài Ananda. Điều này giúp ta ước đoán thòi 
gian cần thiết đế hoàn tất một chương trình gổm mười 
quán tưởng. 

Cách trì tụng như thế thông thường sẽ mất khoảng từ 
hai mươi đến ba mươi phút để trì tụng toàn thế bài kinh. 
Cho phép được ngừng một khoảng thòi gian ngắn sau khi 
tụng mỗi quán tưởng để lời dạy của Đức Phật thâm sâu 
vào tâm và như thế, có lẽ tổng số thời thòi gian trì tụng bài 
kinh là không hơn một giờ đổng hổ hay có thể ngắn hơn. 
Kinh Girimãnanda và phiên bản Tây Tạng tương đương 
đã ghi rõ ràng trong bất cứ cách nào ngài Girimã-nanda 
theo dõi bài kinh, kết quả là bài kinh đó giúp ngài khỏi 
bệnh. Dựa vào đó, có vẻ hợp lý khi cho rằng thực hành 
mưòỉ pháp quán tưởng này trong khoảng thòi gian từ bốn 
mươi lăm đến sáu mươi phút của một buổi thiền là phù 



14 


hợp với những gì kinh văn dường như chỉ ra cho thấy như 
thế. 

Dĩ nhiên để thuần thục với từng pháp quán tưởng này 
cần phải mất nhiều thời gian hon. Trong lúc ban đầu, tôi 
đề nghị hành giả chỉ thực hành một pháp quán tưởng 
trong mỗi buổi thiền, về sau, khi đã thuần thục, có thể kết 
họp lại thành một tiến trình các quán tưởng nối tiếp nhau 
trong một buổi thiền. Trong Kinh tạng không có nhiều 
thông tin về ngài Girimãnanda, không biết rõ là ngài đã 
quen thuộc với các pháp quán tưởng này hay không. Có lẽ 
ngài đã có nhiều kinh nghiệm thực hành riêng rẽ và điều 
mói mẻ ở đây đối với ngài là cách kết hợp các pháp quán 
tưửng ấy thành một chuỗi các bước liên tục nối tiếp nhau 
trong khi hành thiền. 

Dù thế nào đi nữa, một khi đã quen thuộc mười pháp 
quán tưởng này, hành giả có thế hoàn thành toàn bộ 
chưong trĩnh hành thiền trong một buổi thiền. Ưu điếm về 
việc có nhiều đề mục thiền như thế trong một khoảng thòi 
gian tưong đối hạn chế là để giúp giữ kín tâm trí, không 
để tạo cơ hội đế tâm phóng đi nơi khác. Ngay cả nếu có 
phóng tâm, sự kiện này dễ dàng và nhanh chóng được ghi 
nhận. Bằng cách này, hành giả thực hành sống động và 
tránh được cảnh đơn điệu phải thực hành một cách máy 
móc. Dựa vào việc xây dựng sự liên tục trong hành thiền 
mà phương cách này đã tạo ra, trong thời gian còn lại của 
buổi thiền, hành giả có thể chuyển sang cách hành thiền tự 
do, ít gò bó hơn, chẳng hạn như chỉ đơn thuần ghi nhận 
dòng chảy thay đổi của các chứng nghiệm trong thời khắc 
hiện tại. Sau các quan sát sơ bộ này, giờ đây chúng ta sẵn 
sàng chuyến sang sự thực hành các pháp quán tưởng đó. 



15 


(1) QUÁN TƯỞNG VÔ THƯỜNG (NĂM UẨN) 


Trong bài kinh Girimãnanda (AN 10.60), pháp quán 
tưởng đầu tiên trong 10 quán tưởng là về ngũ uẩn vô 
thường như sau: 

Và này Ãnanda, thê'nào là tưởng vô thường? Ở đây , này 
Ãnanda, tỳ-khưu di ãến ngôi rừng , hay ãến gôc cây , hay di ãến 
ngôi nhà trôhg , quán sát như sau: "Sắc là vô thường , thọ là vô 
thường , tưởng là vô thường , hành là vô thường , thức là vô 
thường. "Nhưvậy vị ây trú, quán vô thường trong năm thủ uẩn 
này. Này Ãnanda, dây gọi là tưởng vô thường. 

Quán tưởng đầu tiên này liên quan đến năm uẩn - sắc, 
thọ, tưửng, hành và thức - mà chúng ta có xu hướng bám 
thủ vào đó để tạo ra ảo tưởng về "tôi, bản ngã". 

Như đã thảo luận ở trên, chúng ta có xu hướng bám thủ 
và thân thể (sắc) để xác định "nơi này là Tôi", các cảm thọ 
(thọ) cho ta một cơ hội để bám vào "như thế này là Tôi", 
nhận thức (tưửng) có thể trở thành đối tượng của chấp thủ 
vào "cái này là Tôi". Các ý định tạo tác (hành) cung cấp 
nền móng để chấp thủ vào "tại sao Tôi là" để phản ứng 
theo một cách nào đó và ý thức (thức) cung cấp nền tảng 
để bám víu vào kinh nghiệm như là "bởi thế là Tôi". Để 
chống lại sự chấp thủ đó, phương thuốc cần có là điều 
hướng chánh niệm về bản châl vô thường của mỗi một 
trong năm uẩn này và của cả năm uẩn kết họp lại. 

Tôi đề nghị chúng ta bắt đầu thực hành bằng cách nhận 
biết thân thể ngay trong tư thế ngồi. Nhận thức toàn thân 
như thế có thể dùng như là một nền tảng hữu ích cho 



16 


chánh niệm được liên tục trong suốt toàn bộ chưong trình 
hành thiền được mô tả trong các hướng dẫn của bài kinh 
Girimãnanda. 

Kế đó, hiếu biết về thân trong tư thế ngồi phải được kèm 
theo hiểu biết rằng thân này là vô thường. Thân xác này 
thay đổi liên tục vì các tế bào cấu tạo nên nó thay đổi trong 
từng giây khắc và cuối cùng rỏi, thân này sẽ ngưng hoạt 
động và tan rã. 

Cách thức để biết thân thể ngay bây giờ đang ở trong tư 
thế ngồi bao gổm một dạng thái tỉnh thức cảm nhận toàn 
thân, khả năng nhận biết vị trí của thân và biết rõ như vậy 
mà không cần phải mở mắt. Cách nhận biết thân như thế 
là biếu hiện của thọ uẩn. Nhận thức về khía cạnh này trong 
khi thiền quán về thân ở tư thế ngồi đưa đến tầm nhìn về 
uẩn thứ hai của năm uẩn. Ngay lúc đó, cần phải hiểu biết 
thêm rằng các cảm thọ cũng thay đổi vì chúng vốn là vô 
thường. 

Hiếu biết về thân trong tư thế ngồi đòi hỏi khả năng của 
tâm trí nhận ra rằng đây là "thân, cơ thể" và nó đang ở 
trong "tư thế ngồi". Đó là lĩnh vực của uẩn thứ ba, tưửng 
uẩn. Nhận thức phần này trong khi thiền quán về thân ở 
tư thế ngồi cần phải được đi kèm với hiếu biết rằng tưửng 
uẩn đó cũng có tính chât thay đổi. 

Quyết định chú tâm vào thân thể trong tư thế ngồi, cũng 
như nhiều lúc phân tâm, tâm có khuynh hướng đi lang 
thang nơi khác, lạc lối vào thế giới mộng mơ, là biểu hiện 
của các hành - hành uẩn. Các hành này cũng luôn thay 
đổi. Thật vậy, sự kiện phóng tâm là một bằng chứng rõ 
ràng rằng hành uẩn cũng là vô thường. 



17 


Thức uẩn giúp chúng ta hiểu biết tất cả các phương 
thức trực nghiệm về thân trong khi ngồi hành thiền. Đây 
là uẩn cuối cùng của năm uẩn. Sự kiện hiếu biết các khía 
cạnh khác nhau có nghĩa là ngay cả thức uẩn cũng phải có 
tính thay đổi, vô thường. Nếu nó bất biến, nó sẽ mãi mãi 
chỉ biết được một khía cạnh. 

Theo cách này, chương trình thiền quán năm uẩn có thể 
được sử dụng để phân biệt năm khía cạnh khi ngồi hành 
thiền, tiếp theo là nhận thức được chúng như là các tiến 
trình, thay đổi liên tục, không có bâ t cứ cái gì cố định, bâ t 
biến để được tìm thấy ở bất cứ noi nào. Sau khi quán soi 
từng uẩn, hành giả có thể quán soi tập họp cả năm uẩn như 
là một dòng chảy thay đối liên tục. Nếu thực hành đúng 
đắn, hành giả sẽ nhận thức được rõ ràng về mọi khía cạnh 
mà ta thường chấp thủ vào đó, cho là "Tôi", thật ra chỉ là 
một tiến trình trôi chảy qua từng thòi khắc. 



18 


(2) QUÁN SÁU CĂN VÀ SÁU TRẨN LÀ VÔ NGÃ 


Quán ngũ uẩn vô thường cho đến cảm thấy là vừa đủ, 
hành giả tiếp tục hành thiền, chuyến qua quán vô ngã, 
trong ý nghĩa quán về bản chât rỗng không của mọi khía 
cạnh trải nghiệm giác quan. Kinh Girimãnanda ghi như 
sau: 

Thếnào là tưởng vô ngã? Ở đây , tỳ-khưu đi ãêh khu rừng 
hay đi đêhgôc cây , hay đi đêh ngôi nhà trôhg, quán sát như sau: 
"Mắt là vô ngã , các sắc là vô ngã; tai là vô ngã , các tiêhg là vô 
ngã; mũi là vô ngã , các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã , các vị là 
vô ngã; thân là vô ngã , xúc là vô ngã; ý là vô ngã , các pháp là 
vô ngã. Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là vô ngã." Như vậy vị ây 
trú , quán vô ngã, trong sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. 

Đế bắt đầu, hành giả có thể mở mắt ra chỉ một chút và 
nhìn về một điểm nào đó trước mặt, không chú tâm nhìn 
một một điếm đặc biệt nào 

Tiếp theo, hành giả nhận thức đến cặp mắt, nhất là thị 
giác trong mắt, vói sự hiểu biết rằng cơ sở vật lý cho khả 
năng nhìn thấy cũng là vô ngã. Nó là vô ngã trong ý nghĩa 
là không có cái gì thường hằng trong đó, không có cái gì 
thật sự và mãi mãi là của ta mà ta sở hữu. Kế đến, chuyến 
chú tâm từ cặp mắt đến cái gì được nhìn thây. Bất cứ cái gì 
vào trong tầm mắt, nó chắc chắn cũng là vô ngã, nghĩa là 
không có cái gì thường hằng trong đó, không có cái gì thật 
sự và mãi mãi là của ta mà ta sở hữu. 



19 


Từ cặp mắt, bây giờ hành giả có thể khép mắt lại hoặc 
một chập sau, hành giả quay sang nhận thức đến đôi tai, 
cơ quan để nghe và chú ý đến những gì được nghe. Lý 
tưởng nhất là khi hành giả có thế đến noi hẻo lánh, như đề 
nghị trong bài kinh, ở một khu rừng dưóỉ cội cây hay trong 
một ngôi nhà trống. Ngay cả ở những nơi thanh vắng như 
thế, ta vẫn nghe tiếng động, sớm hay muộn. Vân đề này rõ 
ràng hơn khi hành giả không thế thực hành tại một nơi hẻo 
lánh. Bằng cách chuyến "các náo động" thành một phần 
của công phu tu tập, việc hành thiền có thế có được một 
hiệu quả đáng kể. Bất cứ âm thanh nào ta nghe được cũng 
đều là vô ngã. Không cần phải quan tâm, suy luận về nó, 
cho đó là một sự xáo trộn của "tôi", rổi trở nên khó chịu 
vói nó. 

Quy trình tương tự như thế áp dụng cho mũi và bất cứ 
mùi hương nào hành giả ngửi được, ngay cả khi nó có vẻ 
mơ hổ, khó nhận biết. Hành giả tiếp tục tương tự với lưỡi 
cùng với các vị nếm được. Trong buổi thiền, thông thường 
đó chỉ là vị nếm cơ bản của nước bọt trong miệng. 

Cơ thể và những gì xúc chạm cung cấp các đối tượng dễ 
nhận thấy trong việc áp dụng phương cách quán vô ngã. 
Khi ngồi, một phần cơ thể chạm mặt đất, thêm vào đó còn 
có cảm nhận xúc chạm vói y phục và các tọa cụ. Đôi khi 
cơn đau hiện ra vì ngồi thiền trong một thời gian dài mà 
không thay đổi vị thế. Bất kể nó là gì, cơ thể và vật xúc 
chạm cũng đều là vô ngã. Cuối cùng là đến tâm ý, sóm hay 
muộn rổi cũng đi lang thang. Ngay cả khi bị phân tâm vì 
các suy nghĩ hay những ảo tưởng nào đó, tất cả những gì 
cần thiết để thực hành là một thoáng mỉm cười và nhận 



20 


thức rằng đây cũng là vô ngã và rỏi đem tâm về thời khắc 
hiện tại. 

Từ việc trau dổi nhận thức về vô ngã trong mỗi căn 
riêng lẻ, tiếp tục hành thiền để nhận thức toàn thể tập họp 
sáu căn này là vô ngã và sáu trần hay sáu đối tượng tưong 
ứng đều cùng chung đặc tính trống rỗng. Một dấu hiệu 
của việc thực hành đúng đắn là nhận diện được bản chât 
trống rỗng của mọi khía cạnh trải nghiệm, bên trong và 
bên ngoài, không có ngoại lệ. 



21 


(3) QUÁN BẤT TỊNH 


Thếnào là tưởng bất tịnh? Ở dây, vị tỳ-khưu quán sát thân 
này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuôhg, được da bao bọc, 
đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong thân này có tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miêhg, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu." Như 
vậy, vị ây trú, quán bất tịnh trong thân này. Đây gọi là tưởng 
bất tịnh. 


Thiền quán về bất tịnh tương ứng với các hướng dẫn về 
quán niệm các bộ phận của cơ thể như ghi trong bài kinh 
Lập Niệm ( Satipatthãna-sutta , kinh Niệm Xứ, MN 10 và 
DN 22). Thông tin bổ sung được cung cấp bỏỉ bài kinh này 
và bài kinh tương đương trong Trung A-hàm (MA 98) xuất 
phát từ minh họa thái độ thích họp khi thực hiện bài tập 
này với ví dụ nhìn vào một thùng chứa các hạt ngũ cốc. 
Ngụ ý dường như là khi nhìn thấy những hạt ngũ cốc khác 
nhau, hành giả sẽ không cảm thấy bị thu hút về mặt tình 
dục, cũng giống như vậy, người ấy cần tu dưỡng một thái 
độ đối với cơ thể không có dính mắc tình dục. Đế thoát 
khỏi nỗi ám ảnh với sự hẩp dẫn tình dục của cơ thể và 
tương quan của nó trong sự hấp dẫn tình dục của cơ thế 
của người khác, đôi khi nó có thể là một phương tiện khéo 
léo để nhẩn mạnh những khía cạnh ít hấp dẫn và thậm chí 
ghê tởm của cơ thể. Tuy nhiên, điều này nên được thực 
hiện cẩn thận và vói một mục đích tổng thể rõ ràng để đạt 



22 


tới sự cân bằng của tự do không dính mắc, thay vì dân đến 
mất cân bằng vì ghê tởm quá mức. 

Hướng dẫn cơ bản trong bản kinh Tây Tạng giói thiệu 
các bộ phận khác nhau của cơ thể rằng hành giả cần phải 
"suy nghiệm rõ ràng trên cơ thế này từ trên đầu đến lòng 
bàn chân, bao phủ bởi da, đầy các chất bất tịnh". Bản kinh 
Pãli tương tự như vậy, khuyên rằng ta nên "kiếm tra cơ thể 
này từ lòng bàn chân đi lên và từ đầu tóc đi xuống, bao bọc 
bởi da và đầy các chất bất tịnh". 

Đế tạo điều kiện thuận lọi cho việc trau dổi nhận thức 
hiện tại, tôi đề nghị một phương pháp đơn giản. Đây là 
dựa trên một đoạn trong kinh Tự Hoan Hỷ ( Sampasă- 
danĩya-sutta, DN 28) và các bài kinh tương đương, mô tả 
một tiến trình thực hành, từ quán chiếu các bộ phận khác 
nhau của cơ thể đến quán chiếu xương, da và thịt (DN 28 
và DA 18). Điều này ngụ ý rằng các bộ phận cơ thể được 
liệt kê trong kinh Sampasãdanĩya-sutta, tương ứng với danh 
sách liệt kê trong kinh Satipaịịhãna-sutta, có thể được gộp 
dưới ba tiêu đề: 

• da, 

• thịt, 

• xương. 

Sau khi đã quen thuộc với ba phần này, nếu muốn, hành 
giả có thể mở rộng phương thức quán chiếu đến từng bộ 
phận trong cơ thế như liệt kê trong bài kinh. 

Đế thực hành phương pháp đơn giản và tạo thành một 
kinh nghiệm trực tiếp, tôi đề nghị ta sử dụng phương cách 
quét và ghi nhận thân thể. Nhận thức thân thể trong tư thế 
ngồi như là điểm khởi đầu, tiếp theo là quét toàn thân, đặc 



23 


biệt đối với da. Bắt đầu bằng da trên đầu, rổi chú tâm cảm 
nhận da ở vùng cổ, hai vai, V.V., dần dần xuống đến chân. 
Lúc đầu, có thế quét từng cánh tay và từng cẳng chân riêng 
lẻ, nhưng cuối cùng có thể được thực hiện đổng thòi cả hai 
tay rỏi hai chân. 

Sau khi hoàn tất quét phần da bọc cơ thế từ đầu đến 
chân, để duy trì tính liên tục, tiếp theo là chú tâm đến các 
phần thịt của cơ thế, kể cả các bộ phận bên trong, bắt đầu 
từ bàn chân và dần dần di chuyến lên đầu. Tiếp theo là 
quét lần thứ ba, chú tâm đến các phần xưong từ đầu đến 
chân. 

Trên thực tế, hành giả chỉ cần lưu ý đến vị trí của da, 
thịt, hoặc xương. Đôi khi hành giả tự nhiên một cảm giác 
trực tiếp hoặc cảm nhận về những bộ phận trong cơ thế. 
Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng này không thật sự cần thiết, 
vì mục đích của bài tập không phải là để nuôi dưỡng sự 
nhạy cảm của cơ thể cho tới mức hành giả có thể cảm nhận 
là da hoặc xương, thịt của mình rõ ràng trên toàn bộ cơ thể. 
Nhận thức chung về các bộ phận tương ứng của cơ thể là 
đủ để thực hiện mục đích của nó. Mục đích này là để kết 
hợp một nền tảng của chánh niệm về thân vói một nhận 
thức rõ ràng rằng cơ thể được tạo thành từ da, thịt và 
xương. Nhận thức như vậy phải được kèm theo với sự hiểu 
biết rằng, tuy da, thịt và xương là để duy trì sự sống cho 
cơ thế, tự bản thế của chúng không có gì là hấp dẫn trên 
phương diện tình dục. 

Sau khi thực hiện ba lần quét thân thể như thế, tiếp tục 
hành thiền bằng cách nhận thức toàn thân này trong tư thế 
ngồi chỉ là do da, thịt và xương cấu tạo thành, là những gì 
tự nó không có tính hấp dẫn tình dục. Một dấu hiệu cho 



24 


thấy việc hành thiền được thực hành đúng là hành giả có 
cảm giác ngày càng gia tăng của tự do khỏi sự dính mắc 
vào dục tính, cùng với việc nhận ra rằng toàn bộ mối quan 
tâm về hấp dẫn tình dục là sản phẩm của các suy tưởng 
trong tâm về những gì thật ra trên cơ bản có cùng tính chất 
như các loại ngũ cốc trong thùng chứa. 



25 


(4) TƯỞNG NGUY HẠI 


Thê'nào là tưởng nguy hại? Ở đây, vị tỳ-khưu đi đêu khu 
rừng, đi ãêh gôc cây, hay đi đêh ngôi nhà trôhg, quán sát như 
sau: "Nhiêu, khố là thân này, nhiểu sự nguy hại. Như vậy trong 
thân này, nhiều loại bệnh khởi lên như bệnh đau mắt, bệnh đau 
bên trong tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh 
đau ãầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, 
bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh số mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh 
đau yêu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh đau bụng quặn, 
bệnh thố tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, 
bệnh tr úng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da dóng vảy, bệnh hắc 
lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyêí đảm (mật trong máu), bệnh 
dái dường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các 
bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh 
khởi lên t ừ gió; bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra; các bệnh 
do thời tiêí sinh ra, các bệnh do làm việc quá dộ sinh, các bệnh 
do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do nghiệp thuẫn thục, 
lạnh, nóng, dói, khát, dại tiện, tiểu tiện." Như vậy, vị ấy trú, 
quán sự nguy hại trong thân này. Đây gọi là tưởng nguy hại. 


Đoạn kinh này liệt kê một danh sách các bệnh tật với 
"nhiều đau đón và nguy hại". Tưong tự như pháp quán 
tưởng về thân đã trình bày, ở đây tôi giới thiệu một 
phưong pháp đon giản dựa theo lời dạy của Đức Phật 
trong đoạn kinh trên. Đoạn kinh cho thây cơ thể chúng ta 
phải chịu nhiều đau đón và nhiều loại bệnh tật. Tôi đề nghị 
chúng ta áp dụng sự hiểu biết cơ bản này mà không đi sâu 



26 


vào từng loại bệnh khác nhau như liệt kê trong bài kinh. 
Sau khi đã quen thuộc với phưong pháp đon giản đó, nếu 
thấy thích họp, hành giả có thể tiếp tục quán tưởng từng 
loại bệnh tật theo hướng dẫn trong bài kinh. 

Phưong pháp đon giản này có thể kết hợp với cách quét 
toàn thân. Như đã trình bày trong pháp quán thân bâ't mỹ 
(bất tịnh), pháp quán toàn thân được thực hiện ba lần: 
quán da từ đầu xuống chân, quán thịt từ chân trở lên đầu, 
quán xưcng từ đầu xuống chân. Đế được liên tục, hành giả 
có thể bắt đầu quét từ chân và từ từ đi lên đầu qua pháp 
quán tưởng về nguy hại. Trong khi quét, hành giả nhận 
thức mỗi phần của cơ thể với sự hiểu biết rõ ràng rằng 
phần thân thể này rồi cũng bị bệnh và trở thành noi phát 
sinh cơn đau. Sau khi hoàn tất quét xong, hành giả duyệt 
xét toàn thân thể vói nhân thức rõ ràng về tính mong manh 
của cơ thế, về sự "nguy hại" có thể bị ốm đau bâì: cứ lúc 
nào và là một "chướng ngại" (theo bản kinh của Tây Tạng). 

Phương pháp này không nhât thiết đòi hỏi phải đi sâu 
vào các chi tiết khác nhau về căn bệnh đặc biệt nào đó có 
thế tác động vào vùng thân thể hành giả đang chú tâm, 
hoặc tìm hiếu chính xác cách nào căn bệnh đó dẫn đến đau 
đón và ảnh hưởng đến các phần khác của cơ thể. Đôi khi ý 
tưởng đó có thể tự nhiên xảy ra và tăng cường sự nhận 
thức, nhưng hành giả đạt được mục đích chính của thiền 
tập khi nào vị ấy nhận thức rõ ràng rằng mỗi phần của cơ 
thể đều có thể bị bệnh, do các ảnh hưởng bên ngoài hay 
bên trong. 

Cơ thể có thế mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng 
đưa đến cái chết như trong danh sách liệt kê ở bài kinh. 
Nhận thức về sự "nguy hại" tiềm ẩn trên thân giúp việc 



27 


quán tưởng về cái chết là một phần không thể tách rời của 
thiền tập này. Trên thực tế, khi nhận thức toàn thân, sau 
khi hoàn tất quét thân từ chân lên đến đầu, hành giả có thể 
nhận thức được rằng tử vong là điều không thể tránh được, 
đặc biệt là không ai có thể biết chắc chắn mình vẫn còn 
sống trong giây phút kế tiếp. Nhận thức như thế có liên 
quan đến pháp quán hơi thở như mô tả trong kinh Niệm 
Chết (AN 6.19 và 8.73). Sau khi quét thân với chú tâm vào 
các căn bệnh khác nhau có thể tác động lên thân, hành giả 
nhận thức toàn thân cùng vói hơi thở, khi thở vào vói nhận 
thức có thể đây là hoi thở cuối cùng, khi thở ra nuôi dưỡng 
một thái độ xả ly, buông bỏ. 

Giống như pháp quán tưởng về thân thể, việc hành 
thiền này cũng nên được thực hiện vói một cái nhìn về sự 
cân bằng. Nếu nhận thức về tính mong manh của cơ thể 
trở nên quá bi quan, hành giả có thế chuyển sang cái nhìn 
thực tế là hiện bây giờ thật ra mình không có nhiều bệnh 
tật trong thân. Do đó, khi cần thiết, nhận thức về tiềm năng 
của cơ thể có thể bị bệnh được bổ sung bằng cách giữ một 
cái nhìn rằng trong thực tế là thân thể chưa phải chịu tất 
cả các căn bệnh đã liệt kê. Bằng cách này, hành giả có thể 
đảm bảo duy trì được sự cân bằng trong tâm trí. 

Thực hành pháp quán tưởng này một cách thích hợp sẽ 
giúp chuyến đổi đáng kể thái độ của hành giả với cơ thể. 
Đánh giá rõ ràng tính mong manh, dễ bị tổn thương của 
cơ thể khiến cho hành giả thận trọng, tránh tham gia vào 
các hoạt động rủi ro chỉ vì mục đích giải trí cá nhân. Đặc 
biệt trong trường hợp đau bệnh, pháp quán tưởng này cho 
thấy giá trị đầy đủ của nó. Một khó khăn lón khi bị bệnh 
là ta thường giả định rằng lúc nào ta cũng khỏe mạnh và 



28 


không bị bệnh là tình trạng cơ bản của cơ thể. Tu tập 
thường xuyên pháp quán tưởng này sẽ giúp ta thấy rõ ràng 
rằng các giả định như vậy chỉ là mong ước trong tâm, 
không phù hợp vói thực tế. Không có gì đáng ngạc nhiên 
khi ta bị bệnh. Nếu xem xét đúng, điều đáng ngạc nhiên là 
người ta không bị bệnh thường xuyên hơn và trầm trọng 
hơn. 

Nhận thức được rằng bị bệnh và đau đón là những gì 
xảy ra rất tự nhiên có thể giúp giảm thiểu các nỗi căng 
thẳng tâm trí khi bị bệnh. Thêm vào đó, làm quen với ý 
tưởng này là một công cụ để chuyến đổi cách nhìn, mặc dù 
ta mắc phải căn bệnh này nhưng ngay bây giờ ta vẫn 
không vướng vào một loạt các loại bệnh tật khác. Bên cạnh 
sự nhận thức nỗi đau trên một vùng nào đó của cơ thế, 
hành giả có thể mở rộng sự chú tâm đến các phần không 
đau khác của thân. Những phương cách như thế giúp ngăn 
ngừa việc thu hẹp tầm nhìn và giúp thiết lập một thái độ 
cỏi mở và chấp nhận trải nghiệm cơn bệnh. Trong số 
những pháp quán tưởng Đức Phật dạy cho ngài Girimã- 
nanda, pháp quán tưởng này dường như có ý nghĩa trực 
tiếp nhất về kinh nghiệm thực tế đối phó vói bệnh tật. 

Một khía cạnh khác của quán tưửng về nguy hại là nó 
tạo một cầu nối từ cái nhìn sâu sắc vào bản chá t của cơ thế, 
một chủ đề được đưa ra trong các pháp quán tưởng trước 
đó, đến nhận thức về các cảm thọ. Theo tóm tắt hướng dẫn 
về quán tưởng nguy hại trong bài kinh, cơ thể ta chịu nhiều 
đau đón và nhiều bệnh tật. Do đó, trải nghiệm cảm thọ 
đau nhức ở mọi hình thức và cấp độ là một khía cạnh 
không thể tách ròi của pháp thiền này. 



29 


Bản liệt kê các nguy hại đến thân thể trong bài kinh cho 
thấy pháp quán tưởng không chỉ liên quan đến những gì 
ta gọi là bệnh theo quan điếm y học, mà còn bao gồm các 
trạng thái khó chịu như cảm giác nóng và lạnh, đói và 
khát, hoặc nhu cầu tiểu tiện và đại tiện. Cũng giống như 
bệnh tật, các loại khó chịu này làm tăng dần sự đau đón 
của cơ thể nếu không chú ý đến và có thế gây bệnh trầm 
trọng. 

Về mặt thực tế, hành giả có thế hướng chánh niệm đến 
nhu cầu phải liên tục bảo vệ thân khỏi bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ bên ngoài. Việc bảo vệ cơ thể đòi hỏi một nguồn 
thường xuyên cung câp thức ăn và đỗ uống và từ đó, chnt 
phế thải cũng phải được thường xuyên cho ra. Ngay cả 
chính khi ngồi hành thiền, dần dần cũng tạo ra những cơn 
đau nhức khác nhau, buộc hành giả phải thay đổi tư thế. 

Nhận thức về các khó chịu cơ bản tiềm ẩn trong thân thể 
có thế xem là một phần của tu tập hành thiền kết hợp với 
việc quét toàn thân, hoặc có thể được thực hiện trong các 
sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những gì cần thiết để thực 
hành là giây phút ghi nhận tỉnh thức khi cảm thấy ngứa 
ngáy hoặc bất kỳ cảm giác khó chịu nào khác gây ra khi đi, 
đứng, nằm, ngồi, khi cảm thấy đói hay khát, khi cảm thây 
quá nóng hay quá lạnh, hoặc phải đi vệ sinh. Trong 
khoảnh khắc đó, hành giả chỉ đơn thuần tỉnh thức ghi nhận 
các nhu cầu của cơ thế và từ đó đưa đến nhận thức rõ ràng 
ý nghĩa của sự kiện đó từ quan điếm bản chnt thật sự của 
cơ thể. Tất cả những khía cạnh này là những con đường để 
phát triển tuệ quán về sự "nguy hại" hay "trở ngại" có sẵn 
trong cơ thế của con người. Nếu tu tập pháp quán tưửng 



30 


này đúng như thế, dần dần hành giả sẽ có được một thái 
độ xả ly và cân bằng về các vân đề liên quan đến cơ thể. 



31 


(5) QUÁN TƯỞNG VỂ sự TỪ BỎ 


Thếnào là tưởng từ bỏ? Ở đây, vị tỳ-khưu không chấp nhận 
dục tầm dã sinh, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, di dêh không sinh 
tr ưởng; không châp nhận sân tâm dã sinh, từ bỏ, tây sạch, châm 
dứt, di dêh không sinh trưởng; không châp nhận hại tâm dã sinh, 
từ bỏ, tây sạch, châm dứt, di dêh không sinh tr ưởng; không châp 
nhận các ác bất thiện pháp bất cứ khi nào chúng khởi sinh, từ 
bỏ, tây sạch, châm dứt, không cho sinh tr ưởng. Đây gọi là tưởng 
từ bỏ. 


Tại thòi điếm này trong tiến trình quán tưởng, nền tảng 
của nội quán đã được thiết lập bằng cách nuôi dưỡng bốn 
nhận thức đối nghịch với bốn tưửng điên đảo ( vipallăsa , 
perversions) - nhận thức sai lầm về những gì vốn là vô 
thường, khổ, vô ngã và không hấp dẫn. Đến giai đoạn này, 
hành giả tu tập hai nhận thức bao gồm toàn bộ kinh 
nghiệm của mình - qua năm uẩn và sáu căn, tiếp theo là 
hai nhận thức tập trung vào cơ thế, gổm các bộ phận trong 
thân và các nguy hại bệnh tật hướng đến nhận thức các 
cảm thọ. Theo trình tự cơ bản của bốn pháp lập niệm 
(satipatthãna: thân, thọ, tâm, pháp), bây giờ hành giả 
chuyển sang quán tưởng về tâm. Bốn loại tư tưởng hoặc 
điều kiện tinh thần mà ta phải vượt qua là: 



32 


• Tham dục (dục tầm), 

• Sân hận (sân tầm), 

• Tác hại (hại tầm), 

• Các phẩm châ't xấu xa và bất thiện (ác bất thiện 

pháp). 

Phiên bản Pãli đề nghị rằng hành giả không nên "chấp 
nhận" những ý nghĩ như thế và phải "từ bỏ, tẩy sạch, châm 
dứt và loại bỏ nó". Phiên bản Tây Tạng tưong đưong 
khuyên hành giả "không trú vào sự phát sinh" của các ý 
nghĩ đó, mà phải "loại bỏ, chấm dứt, không tạo thành thói 
quen và không nuôi dưỡng chúng". 

Quán về tham dục có thể xem như một nối tiếp tự nhiên 
vói các pháp quán tưởng trước. Quán tưởng về bất tịnh hay 
bất mỹ của thân thế giúp giảm thiếu đáng kể về tham dục 
thế xác và giúp thiết lập tư duy đối nghịch, một thái độ xả 
ly ( nekkhamma ) buông bỏ các quan tâm dục lạc. Đây là 
trạng thái tâm khi dục vọng tạm thòi biến mất. Hỗ trự 
thêm cho sự tu dưỡng tâm xả ly là pháp quán tưởng về các 
nguy hại. Khi ta có thể buông bỏ càng nhiều các tầm cầu 
sắc dục thì ta càng ít bị tác động bởi thân thế đau nhức khi 
bị bệnh. Cùng thế ấy, khi ta càng nhận thức được rằng 
khuynh hướng tự nhiên của cơ thể là dễ mắc bệnh và đưa 
đến đau đớn thì ta càng ít bị lạc lối trong việc tầm cầu dục 
lạc và thỏa mãn các cảm giác. 

Phân biệt các trạng thái tâm thiện và bất thiện là dựa 
theo các lời dạy trong kinh Lập Niệm ( Satipaịịhãna-sutta , 
kinh Niệm Xứ) trong tạng Nikãya và tạng A-hàm. Một 
khía cạnh quan trọng nhưng thường không được chú ý đến 
là Chánh Niệm không phải chỉ có nhiệm vụ ghi nhận các 
tâm bâ't thiện mà còn ghi nhận các tâm thiện. 



33 


Qua khía cạnh đó, ta có thể áp dụng phương cách tương 
tự vào thiền tập này, không chỉ giới hạn vào những khoảnh 
khắc tư tưởng bất thiện xuất hiện trong tâm. Hành giả bắt 
đầu bằng cách xem xét các ý tưởng bất thiện có hiện diện 
trong tâm hay không. Nếu chúng có mặt, hành giả nỗ lực 
loại trừ và từ bỏ chúng, theo tinh thần bài kinh Girimã- 
nanda. Nếu không có tư tưởng bất thiện nào trong tâm, 
hành giả duy trì các điều kiện đối kháng với chúng. 

Áp dụng cho ý tưởng tham dục (dục tâm), nếu khi xem 
xét và biết chắc được rằng các ý nghĩ đó hiện không có mặt 
trong tâm, hành giả tiếp tục duy trì trạng thái xả ly không 
vướng mắc vào ái dục, hướng tâm về xả ly. Tình trạng an 
bình và vui tưoi của tâm sẽ giúp hành giả vững mạnh, sẵn 
sàng ngăn chận ái dục len lỏi, xâm chiếm tâm. 

Sau khi an trú trong tình trạng xả ly, kế tiếp, ta có thế 
xem xét có dấu vết của sân hận nào đang ở trong tâm hay 
không (sân tâm). Nếu có, ta loại bỏ nó. Khi tâm trí không 
có sân hận, ít ra là tại khoảnh khắc này, ta tiếp tục giữ tâm 
trong trạng thái không có áy náy và sân hận. Một tình 
trạng như thế tự nó có liên quan đến lòng từ mẫn ( mettã ). 
An trú trong tâm từ ( mettã ) bằng cách tỏa rộng tình thương 
bao trùm mọi phương hướng, không giới hạn. An trú trong 
tâm từ vô lượng như thế, hành giả chú tâm tạo điều kiện 
thuận lợi, hoàn toàn thoát khỏi các ý tưửng sân hận. 

Áp dụng quy trình tương tự như thế cho các tư tưởng 
gây tổn hại (hại tâm). Trong trường hợp này, lòng bi mẫn 
giúp đối kháng các bất thiện pháp ấy. An trú trong tâm bi 
(i karunã ), tâm trí không có các ý định gây hại. Đổng thời, 
an trú như thế làm giảm thiếu khả năng các ý tưởng gây 
hại sinh ra trong tâm. Cũng vậy, ở đây, an trú trong tâm 



34 


bi vô lượng này được thực hiện tốt nhất khi hành giả chú 
tâm về bản chất tự nhiên của lòng bi mẫn là hoàn toàn 
thoát khỏi các ý định gây tổn hại. 

Trong khía cạnh cuối cùng của pháp quán tưửng về từ 
bỏ, liên quan đến sự vắng mặt của các ác bất thiện pháp, 
hành giả có thể tu dưỡng tâm xả ( upekkhã ). Ý định kiên 
quyết tiếp tục trú trong trạng thái tâm không chịu một tác 
động ác bất thiện nào có thể trở thành trạng thái an trú 
trong tâm xả, sẵn sàng đối điện với sự thu thúc của bất cứ 
điều gì bất thiện với tâm buông xả, trong trạng thái tâm 
cân bằng. 

Nếu hành giả muốn kết hợp cả bốn tâm phạm trú này 
(<cattãri brahmavihãrã), tâm hỷ (; muditã ) cần được phát triển 
trong giai đoạn chuyển tiếp từ tâm bi sang tâm xả, bằng 
cách tạo lòng hoan hỷ, hân hoan với những ai có tâm hoàn 
toàn thoát khỏi những điều bất thiện và những ai đang 
thực hành tiến đến trạng thái này. 

Tóm lại, tôi đề nghị tăng cường pháp quán tưởng về từ 
bỏ bằng cách cố ý nuôi dưỡng các trạng thái tâm đối kháng 
lại với những loại tư tưởng xấu ác mà hành giả cần phải từ 
bỏ, từ đó, dùng cơ hội này để tích hợp bốn tâm vô lượng 
(tứ phạm trú: từ, bi, hỷ, xả) vào tiến trình hành thiền. 

Thực hiện đúng phương cách hành thiền này đưa đến 
gia tăng nhận thức nhanh chóng về sự xuất hiện của bất kỳ 
ý tưởng bất thiện nào trong tâm trí và hành giả càng lúc 
càng trải nghiệm thường xuyên các trạng thái an lạc và yên 
bình của tâm đã thoát khỏi các ý tưởng bâ't thiện đó. 



35 


(6) TƯỞNG LY THAM 


Thê'nào là tưởng ly tham? Ở đây, vị tỳ-khưu đi đêh khu 
rừng, hay đi đêh gôc cây, hay đi ãêh ngôi nhà trôhg, suy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất 
cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, ly tham, Niêí-bàn," Đây 
gọi là tưởng ly tham. 


Trong bài kinh Girimãnanda, vị tỳ-khưu quán tưởng về 
ly tham suy tư như sau: "Dây là an tịnh, đây là thù thắng, 
tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, ly 
tham, Niêí-bàn". Trong bản kinh Tây Tạng thay vì "buông 
bỏ, an chỉ", lại nói đến "chuyển đổi của những gì đã sinh 
ra". Điếm chính phía sau việc quán tưởng này là đưa tâm 
hướng về Niết-bàn. Tiếp nối tiến trình của các quán tưửng 
trước, sau khi nhận định và từ bỏ các ý tưởng tham dục, tự 
do thoát khỏi các dam mê tự nhiên xảy đến vói quán tưửng 
này. Về mặt thực tế, việc này được thực hiện bằng cách 
hướng tâm về Niết-bàn như là trạng thái giải phóng thoát 
khỏi mọi ham muốn, xem sự tự do khỏi mọi dam mê và 
thèm khác dục lạc là thực sự bình an và cao quý. 



36 


(7) TƯỞNG ĐOẠN DIỆT 


Thê'nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, vị tỳ-khưu đi đêh khu 
rừng, hay đi đêu gốc cây, hay đi đêh ngôi nhà trôhg, suy xét 
như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất 
cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, đoạn diệt, Niêí-bànDây 
gọi là tưởng đoạn diệt. 


Quán tưởng tiếp theo là gần như giống như quán tưửng 
trước, sự khác biệt là từ "an chỉ" được thay thế bằng "đoạn 
diệt": "Đây là an tịnh, dây là thù thắng, tức là sự đoạn diệt tất 
cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, đoạn diệt, Niết bàn Tu 
tập quán tưởng này là để bổ sung thêm một khía cạnh của 
Niết-bàn là sự diệt tận tất cả những gì bất thiện, đó là an 
bình và cao quý. Khi thực hành như là một phần của tiến 
trình thiền quán, hành giả chú tâm vào việc đoạn diệt tất 
cả những ý tưởng sân hận và gây hại, đã được đề cập trong 
pháp quán tưởng về từ bỏ. Quán tưởng đoạn diệt bổ sung 
cho quán tưởng ly tham để từ bỏ các ý tưởng tham dục. 

Đoạn trừ hoàn toàn các ý tưởng sân hận và gây hại (và 
tham dục) chỉ đạt được khi hành giả đắc quả Bất lai (Anã- 
gãmi). Mục tiêu cao cả đó là một nguồn cảm hứng để tâm 
thường xuyên được hướng về sự xả ly và đoạn diệt như là 
các khía cạnh bổ sung cho sự tự do trong tâm thức. 



37 


(8) TƯỞNG VÊ KHÔNG ƯA THÍCH ĐỐI VỚI 
TẤT CẢ THÊ GIỚI 


Thếnào là tưởng không ưa thích đôĩ với toàn thếgiới? Ở dây, 
phàm ờ đời có hất cứ những tham dự và chấp thủ, thiên kiêh, 
dính mắc, tùy miên nào dô ĩ với thê gian, vị tỳ-khưu từbỏ chúng, 
không ưa thích, không châp thủ. Đây gọi là tưởng không ưa 
thích dô ĩ với toàn thếgiới. 


Kinh Girimãnanda định nghĩa quán tưởng về việc 
không ưa thích đối vói tất cả thế giới là buông xả và từ bỏ 
"bất cứ những tham dự và chấp thủ, thiên kiên, dính mắc, tùy 
miên nào " (i anusaya : tùy miên, underlying tendency, latent 
tendency). Theo bản kinhTây Tạng, việc từ bỏ có liên quan 
đến "những kiêh thức thê'gian, các ý tưởng, các vị trí và các 
tùy miên". Lòi dạy này có thể được hiểu là những chỉ dẫn 
chi tiết về "từ bỏ các sinh y" - từ bỏ những gì có thể đưa đến 
tái sinh - trong hai quán tưởng trước đó. 

Về mặt thực tế, tu tập pháp quán tưởng này được thực 
hiện bằng cách sẵn sàng buông xả và từ bỏ bất kỳ điều gì 
mà hành giả quen bám víu vào đó, đặc biệt là ý kiến và sở 
thích, phán đoán và quan điếm của mình. Bằng cách này, 
tâm được tinh luyện hon so với hai pháp quán tưởng trước 
vốn chú tâm đến sự giải thoát khỏi các trạng thái bât thiện 
hiển nhiên và thô tháo, đó là giải thoát khỏi các ham muốn 
dục lạc qua sự ly tham và giải thoát khỏi tâm sân hận, gây 
hại qua sự đoạn diệt, ơ đây, trong giai đoạn này, hành giả 



38 


tiến đến việc đoạn trừ các dấu vết vi tế hon của bất thiện 
qua các hình thức bám víu, chấp thủ. 



39 


(9) TƯỞNG VÔ THƯỜNG TRONG TẤT CẢ HÀNH 


Thếnào là tưởng vô thường trong tất cả các hành ? Ở đây, vị 
tỳ-khưu bực phiền, xâu hổ, nhàm chán ãôĩ với tất cả hành. Đây 
gọi là tưởng vô thường trong tất cả các hành. 


Phiên bản Tây Tạng khuyến cáo rằng hành giả "không 
dính mắc gì đến tất cả các hành, từ bỏ chúng và họ ghê tởm 
chúng". Kinh Girimãnanda trong bản Pãli sử dụng từ ngữ 
mạnh mẽ hon vói ba thuật ngữ Pãli hầu như tưong đưong 
với kinh tởm ( attiyati - kinh sợ, khổ phiền, harăyati - xấu 
hổ, jigucchati - ghê tởm). Trong trường hợp này, tôi thích 
phiên bản Tây Tạng hon, vì nó cho ta một cảm giác nhẹ 
nhàng buông xả và không dính mắc dần dần được thiết 
lập, thay vì tỏ ra ghê tởm mạnh mẽ như là phưong thức 
duy nhất để thực hiện quán tưởng này. Liên quan đến ý 
nghĩa của hai pháp quán tưửng trước, pháp quán tưởng có 
thể được hiểu như là trình bày chi tiết hon về ý nghĩa đầy 
đủ của "an tịnh tất cả các hành" như là một khía cạnh khác 
của Niết bàn. 

Tên gọi của pháp quán tưởng này có thể được xem là bổ 
sung cho các hướng dẫn thực tế. Tên gọi này cho thấy nhận 
thức về "sự vô thường của tất cả các hành" đưa ra một 
đóng góp cho thái độ đối vói tất cả các hành được mô tả 
trong các hướng dẫn thực tế. Điếm đằng sau điều này là 
bản chnt vô thường (i anicca ) là nền tảng cho minh quán, sau 
đó đưa đến minh quán về khổ ( dukkha ) và vô ngã ( anatta ). 
Sự trưởng thành của cái nhìn rõ ràng vào ba đặc tướng này 



40 


làm đà để buông xả và thoát ra khỏi sự dính mắc vào tất 
cả các hành - đó là tất cả những pháp hữu vi (duyên sinh, 
có điều kiện), có thể thay đổi. 

Cùng với công phu dần dần thanh lọc tâm trong ba 
quán tưởng trước, pháp thiền này đưa vào thêm một cấp 
độ tinh tế qua việc hướng tâm về trạng thái vô vi (không 
điều kiện). Tất cả những pháp hữu vi - các hành, đều là vô 
thường. Nhìn thấy rõ như thế, hành giả không còn chấp 
thủ vào chúng, buông bỏ chúng và cảm thấy đủ ghê tởm 
chúng để rồi tạo đà đưa tâm hướng về pháp vô vi - Niết- 
bàn. 

Tóm lại, tôi đề nghị tu tập bốn pháp quán tưởng - từ số 
6 đến 9 - bằng cách hướng tâm về Niết-bàn như là một 
dạng thức tối cao của ly tham, hoàn toàn đoạn diệt mọi sân 
hận và gây hại, hoàn toàn buông bỏ các pháp bất thiện và 
toàn tâm, toàn ý từ bỏ những gì do duyên sinh và luôn đổi 
thay, vô thường. Một dấu hiệu cho thấy mức độ thành 
công của bốn pháp quán tưởng này là mức độ gia tăng 
nhận định rõ ràng về các ưu tiên trong cuộc sống của hành 
giả. Khi hành giả dốc tâm thực hành các pháp quán này, 
những tiến bộ hướng đến giác ngộ trở thành điểm quy 
chiếu trọng tâm trong mọi sinh hoạt, giao tiếp và tư duy 
của hành giả. Như nước biển tràn ngập hưong vị của muối, 
tất cả các hành động của hành giả và các tưong tác vói 
những ngưòỉ khác sẽ trở nên tràn ngập với hưong vị của 
giải thoát (AN 8.19). 



41 


(10) NIỆM HƠI THỞ 


Thếnào là niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Ở dãy, vị tỳ-khưu đi 
đêh khu rừng hay đi đêh gôc cây, hay đi đêh ngôi nhà trống, 
ngồi xêp chân, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Với niệm, vị ây 
thở vô; với niệm, vị ấy thở ra. 

Thở vô dài, vị ấy rõ biêl: "Tôi thở vô dài", thở ra dài, vị ây 
rõ biết: "Tôi thở ra dài." Hay thở vô ngắn, vị ây rõ biết "Tôi thở 
vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ây rõ biêí: "Tôi thở ra ngắn." 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô"; vị ây tập. "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
vô", vị ây tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Cảm giác hỷ 
thọ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", 
vị ây tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", 
vị ây tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm 
định tỉnh, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Với tâm định tỉnh, tôi sẽ 
thở ra", vị ây tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", 
vị ây tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ây tập. "Quán đoạn 



42 


diệt, tôi sẽ thở vô", vị ẩy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị 
ây tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ây tập. "Quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra", vị ây tập. 


Sau khi hướng tâm về vô vi (Niết-bàn), hành trình quán 
tưởng tiếp tục qua việc hướng tâm trở về đối tượng hữu vi. 
Thật vậy, pháp quán thứ mưòỉ hướng đến đối tượng hữu 
vi tối cần thiết để duy trì thân thể, đó là tiến trình hơi thở. 
Niệm hoi thở là pháp quán cuối cùng trong mười pháp 
quán tưởng ghi trong kinh Girimãnanda và pháp quán này 
tự nó là một chương trình hành thiền gồm có mưòỉ sáu 
bước riêng biệt. Có lẽ lý do xem toàn bộ chương trình thiền 
quán này là một pháp quán tưởng đơn lẻ là đế phản ánh 
đặc điểm hội tụ về một đối tượng duy nhâì:, đó là hơi thở. 
Đây là quán niệm về bản chất thay đổi của hoi thở và từ 
đó, nhận thức được bản chất thay đổi của mọi chứng 
nghiệm xảy ra cùng với tiến trình của hoi thở. 

Chức năng quán niệm hoi thở trong tiến trình quán 
tưởng này dường như đế mang các khía cạnh khác nhau 
trong chín quán tưởng trước đó vào một pháp thống nhất 
với một đối tượng duy nhâì: là hoi thở. Tổng hợp các nhận 
thức đã được tu tập cho đến giai đoạn này là một cách thức 
điển hình cho việc chuyển tiếp áp dụng từ việc hành thiền 
vào các sinh hoạt hằng ngày, cũng như cách thức tụ hội các 
nhận thức khác nhau về thân, khẩu, ý của hành giả trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Chức năng tương tự của mưòi sáu bước quán niệm hơi 
thở cũng được giảng dạy trong bài Đại kinh Giáo giói La- 
Hầu-La ( Mahãrãhulovãda-sutta , MN 62). Trong bài kinh ấy, 
khi yêu cầu được dạy về pháp quán niệm hoi thở, ngài La- 



43 


Hầu-La được dạy phải quán tưởng về bản chât vô ngã của 
ngũ đại là đất, nước, gió, lửa và không gian. Năm yếu tố 
này được dùng để tạo cảm hứng phát sinh trạng thái kiên 
nhẫn và tâm bĩnh thản. Dựa vào những trạng thái tâm đó, 
hành giả hướng đến bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả), rồi 
quán tưởng về bât mỹ (bất tịnh) và vô thường. Sau đó, 
mười sáu bước quán niệm hoi thở mói được chỉ dạy thực 
hành trong bài kinh. Tiến trình hành thiền trong bài kinh 
này bao gồm các chủ đề có ý nghĩa liên quan đến Kinh 
Girimãnanda, dường như có ý nghĩa tưong tự là quán 
niệm hoi thở là đỉnh điếm trong công phu hành thiền. 

Đỉnh điếm này được thực hiện trong khung sườn của 
bốn pháp lập niệm (satipatthãna, niệm xứ) qua khuôn khổ 
của bốn nhóm bộ bốn, mỗi bộ gồm bốn bước, tạo thành 
mưòi sáu bước niệm hơi thở. Mỗi nhóm bộ bốn tương ứng 
với một pháp lập niệm (niệm xứ). Toàn thể tiến trĩnh quán 
niệm này được tu tập cùng vói nhận thức hoi thở vào ra 
như sau: 

Quán thân: 

• biết hoi thở dài, 

• biết hoi thở ngắn, 

• cảm nghiệm toàn thân, 

• an tịnh thân hành. 

Quán thọ: 

• cảm nghiệm hỷ thọ, 

• cảm nghiệm lạc thọ, 

• cảm nghiệm tâm hành, 

• an tịnh tâm hành. 



44 


Quán tâm: 

• cảm nghiệm về tâm, 

• làm tâm hân hoan, 

• làm tâm định tĩnh, 

• làm tâm giải thoát. 

Quán pháp: 

• quán vô thường, 

• quán ly tham, 

• quán đoạn diệt, 

• quán buông xả, từ bỏ. 

Mười sáu bước này bắt đầu bằng việc ngồi xếp chân tại 
một nơi vắng vẻ và chỉ chú tâm đến các hơi thở vào ra. 
Trên thực tế, tôi đề nghị ta theo dõi hơi thở bằng bất cứ 
cách nào ta thấy thích họp. Điếm theo dõi có thể là trong 
Ống mũi khi hơi thở chạm vào đó hay bất cứ nơi nào trong 
thân mà ta có thế cảm thấy tác động của hoi thở, chẳng hạn 
như chuyển động tại bụng. Cũng có thể không cần phải 
chú tâm vào một điểm nhât định. Công việc chính là nhận 
thức được hoi thở vào và hơi thở ra, có thể được thực hiện 
tự nhiên và thích họp cho mỗi cá nhân hành giả. 

Theo những hướng dẫn trong kinh Girimãnanda, bốn 
bước đầu tiên của quán niệm hoi thở là cần phải chú ý đến 
hoi thở đi vào cũng như đi ra, đổng thòi ý thức được bốn 
khía cạnh sau: 

• biết hoi thở dài, 

• biết hoi thở ngắn, 

• cảm nghiệm toàn thân, 

• an tịnh thân hành. 



45 


Trên thực tế, điều này có nghĩa là, sau khi đã tỉnh thức 
ghi nhận được hơi thở đi vào và đi ra, hành giả ghi nhận 
độ dài của những hoi thở đó. Chúng có thế là dài hoặc 
ngắn. Ớ đây, cần lưu ý rằng trong kinh Girimãnanda, các 
hướng dẫn cho hai bước đầu tiên được mô tả như là các lựa 
chọn thay thế, rõ ràng trong việc sử dụng từ Pãli “vã" có 
nghĩa là "hoặc là, hay là". Điều này cho thấy rằng hành giả 
không phải thở một hơi dài và sau đó thở một hơi ngắn, 
mà đúng hơn, hành giả nhận thức được là hơi thở đó dài 
hay ngắn. Tuy nhiên, đế bao gồm cả hai bước này theo 
đúng trình tự mô tả trong bài kinh, hành có thể bắt đầu thở 
sâu và dài, rồi sau đó chú ý quan sát các hơi thở bình 
thường tiếp theo trở nên ngắn hơn một cách tự nhiên. 

Cho dù dùng cách nào cho hai bước đầu tiên, bước thứ 
ba tiếp theo là để cảm nghiệm toàn thân. Bước này được 
hiểu là toàn thân thể vật lý, hiểu theo ý nghĩa này là phù 
họp với công thức được sử dụng trong nhiều phiên bản 
tương đương, qua đó hành giả nhận thức hoi thở kết hợp 
với nhận thức toàn thân thể trong tư thế ngồi thiền. An 
tịnh thân hành trong bước thứ tư được thực hành tiếp theo 
trong việc đế hoi thở trở nên êm dịu và thư giãn thân thế 
cho đến lúc cả hơi thở lẫn thân thể trở nên ổn định và tĩnh 
lặng tự nhiên. 

Niệm hoi thở tiếp tục từ quán thân chuyển sang quán 
các cảm thọ qua bốn bước: 

• cảm nghiệm hỷ thọ, 

• cảm nghiệm lạc thọ, 

• cảm nghiệm tâm hành, 

• an tịnh tâm hành. 



46 


Vói nhận thức rằng các trạng thái hỷ lạc có thế cảm 
nghiệm được mặc dù hành giả chưa đắc thiền, hành giả 
đon giản để cho sự tỉnh lặng và an binh của hoi thở và thân 
thể đạt được trong bước trước phát khỏi niềm hoan hỷ. 
Niềm hoan hỷ đó, là kết quả tự nhiên sau khi tâm ổn định 
và tỉnh thức trong thời khắc hiện tại, có thể khó nhận biết 
lúc ban đầu. Khởi sinh niềm hoan hỷ được thực hiện bằng 
cách chú tâm ghi nhận những biếu hiện hân hoan vi tế và 
khuyến khích qua duyệt xét trạng thái dễ chịu, bình thản 
đạt được cho đến giây phút này. 

Chính điều kiện tạo bình thản này cũng sẽ đảm bảo khởi 
sinh niềm hoan hỷ đưa đến cảm nghiệm vi tế và tĩnh lặng 
của an lạc. Tiến triển từ việc tỉnh thức ghi nhận toàn thân 
trong bộ bốn bước lúc trước đến cảm giác hỷ và lạc thọ 
trong phần đầu của bộ bốn bước bây giờ bao gồm những 
cấp độ tinh luyện, vói niệm được dùng để ghi nhận các 
trạng thái tâm. Các trạng thái này trở thành đối tượng cho 
bước tiếp theo - cảm nghiệm tâm hành - trong đó, nhiệm 
vụ chính là cảm nghiệm bất cứ trạng thái tâm nào xảy ra 
trong hiện tại, bất cứ suy tưởng hay cảm thọ nào đang xảy 
ra. Bước tiếp theo là làm an tịnh các tâm hành đó. Đây là 
tiếp tục con đường đã bắt đầu với chuyến đổi là hỷ thọ 
sang lạc thọ, trong đó thái độ sẵn sàng buông xả các vui 
sướng đưa đến tâm an định hơn. Nguyên tắc tương tự như 
thế được áp dụng ở đây, trong sự sẵn sàng buông xả các 
tâm hành của bất cứ loại nào sẽ đưa đến kết quả là tâm sẽ 
được an định sâu lắng hơn. 

Niệm hơi thở tiếp tục đưa tâm tỉnh thức ghi nhận trong 
bốn bước tiếp theo: 



47 


• cảm nghiệm về tâm, 

• làm tâm hân hoan, 

• làm tâm định tĩnh, 

• làm tâm giải thoát. 

Việc làm lắng đọng các tâm hành (thọ và tưởng) tự 
nhiên đưa tâm nhận thức chính nó, bao gổm việc tinh 
luyện sự chú tâm của hành giả để nhận thức được cái biết. 
Về phưong diện thực hành, chuyến sang bộ bốn thứ ba này 
đưa nhận thức về cái gì đang biết hơi thở, đang biết thân 
thế, đang biết trạng thái an lạc, v.v. Sự tinh tế này đưa đến 
cảm giác hân hoan, chỉ cần ghi nhận như thế sẽ khuyến 
khích thăng hoa tâm trí với sự hân hoan. Sự hân hoan nhẹ 
nhàng đó sẽ giúp cho tâm được tụ hội và tập trung. Chính 
xác vì trạng thái an định thâm sâu như thế, sự cảm nghiệm 
trở nên thú vị đến nỗi không có một quyến rũ nào làm 
phân tán tâm có thế tác động đến được. Sự chuyến tiếp 
trong giai đoạn này chỉ là một hướng nghiêng nhẹ nhàng 
về trạng thái tập trung. Tiếp theo, hành giả buông xả 
hướng nghiêng của tâm, cho phép nó thoát ra khỏi mọi sự 
can thiệp và đổng thòi vẫn giữ được tình trạng giải thoát 
khỏi bất kỳ sự phân tâm nào. 

Đến lúc này, công phu hành thiền đã thiết lập được điều 
kiện lý tưởng để phát triển tuệ minh, theo bài kinh Girimã- 
nanada, qua bốn bước có liên quan vói nhau: 

• quán vô thường, 

• quán ly tham, 

• quán đoạn diệt, 

• quán buông xả, từ bỏ. 

Chủ đề đầu tiên, vô thường, đã hiện diện trong các bước 
trước. Trong bước này, vô thường được chuyển sang hàng 



48 


đầu của quán tưởng qua cách nhận thức rõ ràng rằng tất 
cả mọi khía cạnh của cảm nghiệm từng mỗi thời khắc hiện 
tại chỉ là một tiến trình, một dòng chảy. Chúng đều có bản 
chất thay đổi. Hoi thở thay đổi liên tục và thân thế phụ 
thuộc vào nó cũng thay đối liên tục, cũng như tâm trí cũng 
thay đổi thường xuyên. 

Tiếp theo, hành giả phát triển tâm ly tham, không ham 
muốn về tiến trình thay đổi của các cảm nghiệm này. Bằng 
cách cho phép tâm ly tham phát triển và chuyển đổi thái 
độ ham muốn, sự dính mắc và dam mê dần dần mờ nhạt. 
Từ đó mang đến những trạng thái đối nghịch - sự không 
chấp dính và không ham muốn - để thay vào đó. Từ ly 
tham, hành giả chuyến sang đoạn diệt, nhận thức được 
khía cạnh biến mất của tiến trình cảm nghiệm. Hoi thở bây 
giờ trở nên tinh tế, hầu như biến mất. Cảm nghiệm hiện tại 
cũng trở nên tinh tế, hầu như biến mất. 

Phưong cách thực hành làm sắc bén nhận thức về vô 
thường đưa vào một khía cạnh đe dọa hàng đầu trong 
thiền quán: mọi sự việc hầu như đều tan biến. Tuệ minh 
này càng chín muồi thì càng dễ đưa đến tâm buông xả. 
Buông xả mọi chấp trước, ham muốn, bám víu, nắm bắt 
dưới bât cứ hình thức nào mà chúng thể hiện. Vói tâm 
buông xả như thế, pháp hành thiền hướng thẳng đến 
những gì mà các pháp quán tưửng thứ 6 đến thứ 9 (ly tham, 
đoạn diệt, nhàm chán đối vói tất cả thế giới và vô thường 
trong tất cả hành) hội tụ về, đó thực chứng được bất tử, 
Niết-bàn. 

Một bố trí khác cho nhóm bộ bốn cuối cùng này, ghi 
nhận trong vài phiên bản khác của mưòỉ sáu bước quán 
niệm hoi thở (chẳng hạn như trong phiên bản của bộ Luật 



49 


Căn bản Hữu bộ, Mulasarvastivada Vinaya) gồm các bước 
theo thứ tự như sau: 

• vô thường, 

• buông xả, từ bỏ, 

• ly tham, 

• đoạn diệt. 

Điều này có thế được thực hiện bằng cách tiến hành từ 
việc quán chiếu vô thường để loại ra và từ bỏ bất kỳ sự 
bám víu hoặc nắm giữ nào, tiếp theo là ly tham và đoạn 
diệt theo cách được mô tả ở trên. 

Vói bước cuối cùng trong mười sáu bước của pháp niệm 
hoi thở, toàn bộ chưong trình hành thiền được mô tả trong 
bài kinh Girimãnanda được hoàn tất. Trong phần còn lại 
của buổi thiền, hành giả có thể tiếp tục với một hình thức 
thực hành không theo một khung sườn nào. Với sự liên tục 
tỉnh thức ghi nhận về thân trong tư thế ngồi như là điếm 
quy chiếu và từ đó có một tâm chánh niệm vững chắc, 
hành giả sẵn sàng cảm nghiệm bất cứ một tiến trình thay 
đổi nào trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tâm được giữ 
trong trạng thái cởi mở, gắn chặt vói dòng cảm nghiệm 
hiện tiền dựa trên nền tảng chánh niệm vững mạnh, có thế 
bao gồm cả sự tỉnh thức ghi nhận tiến trình hơi thở. Nếu 
tâm phóng đi, một chút tập trung vào hoi thở trong khung 
tổng thể của nhận thức toàn thân có thế giúp làm ổn định 
vào thòi khắc hiện tại. Khi công phu hành thiền lấy đà trở 
lại, sự tập trung đó có thể bỏ đi, nhường chỗ cho sự tỉnh 
thức mở rộng và thoải mái hơn. 

❖ 



50 


TOAN Bộ TIEN TRINH THIEN QUAN 

Nhìn lại toàn bộ tiến trình thiền quán, thực hành mưòỉ 
pháp quán tưởng có thể được hình dung như là một tiến 
trình xoắn ốc theo hình nón, bắt đầu từ gốc nền đến đỉnh 
ngọn. Hai pháp quán tưởng đầu tiên trong kinh 
Girimãnanda, quán tưởng về vô thường (1) và vô ngã (2), 
đặt nền tảng cơ bản cho tuệ quán trong các bước tiếp theo 
và có thể xem như trục chính của hình nón. Tâm điếm quy 
chiếu cho toàn thế pháp hành là sự thông hiếu toàn diện 
về bản chât vô thường trong mọi khía cạnh của bản thân 
hành giả, được bổ sung bằng bản chất trống rỗng của tất 
cả mọi hiện tượng trải nghiệm. 

Từ đó, tiến trình từ pháp quán tưởng thứ ba đến thứ 
chín có thể xem như tiến theo đường xoắn chạy dọc theo 
vòng tròn ở mặt đáy và tiến dần lên đỉnh nón. Đường xoắn 
Ốc này đi theo hai vòng tròn qua bốn hướng chính, tưong 
ứng vói bốn pháp lập niệm (satipaịịhãnas - niệm xứ: thân, 
thọ, tâm, pháp). 

Ớ đây, quán tưửng về bất mỹ (3) bao gồm quán tưởng 
về Thân và quán tưởng về nguy hại (4) đưa đến quán 
tưởng về Thọ. Quán tưởng về từ bỏ (5) phản án sự phân 
biệt giữa các trạng thái tâm thiện và bất thiện là pháp quán 
Tâm; và tưởng ly tham, đoạn diệt, v.v. (6 đến 9) hướng tâm 
đến giác ngộ, tâm điếm của quán các Pháp. 

Sau khi hoàn tất vòng đầu tiên vói bốn pháp lập niệm, 
pháp quán tưửng thứ mười là niệm hoi thở (10) liên quan 
đến một vòng xoắn ốc khác tiến gần đến đỉnh nón. Vòng 



51 


thứ hai này cũng tiến hành theo bốn hướng chính của bốn 
pháp lập niệm, tưong ứng vói bốn nhóm bộ bốn của pháp 
niệm hơi thở. Vói bước cuối cùng trong mười sáu bước 
niệm hoi thở, hành giả đạt đến đính của hình nón, đơn 
giản chỉ là trạng thái tỉnh giác trong thòi khắc hiện tại về 
bản chnt vô thường, thay đổi của mọi hiện tượng vô ngã 
vói thái độ buông xả. 

Nhận thức về sự thay đổi vói thái độ buông xả, đặc biệt 
là buông xả bất kỳ sự nắm giữ và bám víu nào, kết hợp vói 
tuệ quán về vô thường và kèm theo về vô ngã. Cũng giống 
như đường xoắn ốc theo hình nón hội tụ hướng đến chóp 
đỉnh, toàn thế chương trình hành thiền có thế xem như hội 
tụ và tiến sâu hon vào các mức độ của buông xả. 

Như đã đề cập từ trước, một khuôn mẫu cơ bản của các 
nhóm bộ bốn được áp dụng trong tiến trình hành thiền mô 
tả trong kinh Girimãnanda. Di chuyển theo đường xoắn ốc 
từ đáy hình nón lên đến đỉnh, sau khi thiết lập trục chính 
của hình nón qua hai pháp quán tưởng đầu tiên có thể so 
sánh với một bài nhạc vói tiết tấu ( rhythm ) bốn ô nhịp ịbar) 
và hai đoạn tăng dần ( crescendo ) bắt đầu từ chủ đề nhạc 
qua âm điệu của quán tưởng 1 và 2. 

Theo phương cách thực hành tôi đã đề nghị ở trên, quán 
tưởng về bâ't mỹ (3) và về nguy hại (4) có thế thực hiện vói 
bốn lần quét toàn thân, bắt đầu từ các phần bên ngoài thân, 
dần dần hướng vào bên trong thân, rồi tiến đến khuynh 
hướng khởi sinh đau đón, phiền khổ. Tiếp theo là quán về 
bốn loại tâm như là chủ đề chính của quán từ bỏ (5), kế đó 
là bốn pháp quán tưởng hướng tâm đến Niết-bàn (6 đến 
9). Các nhóm bộ bốn này dần dần tiến đến những gì vi tế 



52 


và thâm sâu và điểm cao của đoạn tăng thứ nhnt này được 
đạt đến với quán tưởng tất cả các hành là vô thường (9). 

Chuyển đổi từ trạng thái thâm sâu của tâm hướng đến 
Niết-bàn trong pháp quán tưởng thứ chúi trở về hiện 
tượng tưong đối thế tục của hơi thở dài đánh dấu điếm 
khỏi đầu của đoạn tăng thứ nhì. Đoạn tăng thứ nhì này 
cũng có tiết tấu tương tự với bốn ô nhịp, khi pháp niệm hoi 
thở được thực hành qua bốn nhóm bộ bốn, mỗi nhóm có 
bốn bước. 

Cùng đôi đoạn tăng dần dựa trên tiết tấu cơ bản của ô 
nhịp, vòng xoay hình xoắn dần dần đưa lên đến điểm cực 
đại tại đỉnh, vói bước cuối cùng của pháp niệm hoi thở: 
buông xả, thành quả của tuệ quán về bản chất vô thường 
và rỗng không của mọi chứng nghiệm. 

Đoạn tăng thứ nhì này có cùng một giai điệu của bốn 
pháp lập niệm như đoạn tăng thứ nhất. Tuy nhiên, thay vì 
dùng một ban hợp tấu vói nhiều nhạc cụ - hay là nhiều 
loại quán tưởng, ở đây chỉ sử dụng một nhạc cụ duy nhất, 
đó là hoi thở. Sau bốn dạng thái bổ sung cho nhau hướng 
đến Niết-bàn như là nốt nhạc cuối của đoạn tăng thứ nhất, 
bài nhạc chuyển sang độc tấu với quán niệm hơi thở đem 
mọi việc trở về thực tế. Thay vì để hành giả phải đấu tranh 
vói sự tương phản giữa những đỉnh cao của các quán 
tưởng này (6 đến 9) và điều kiện thấp kém hơn của mình, 
sự chuyến đổi tiếp theo giúp duy trì được động lực tương 
tự nhưng đưa nó về những gì rất tầm thường, đó là tiến 
trình của hơi thở. Điều này giúp hành giả kết nối vói thực 
nghiệm khoảnh khắc hiện tại như nó đang là, cho dù có 
thế đang đau đón hay gần kề cái chết. 



53 


Giai điệu cơ bản của bốn pháp lập niệm được thế hiện 
qua các trình bày trong hai đoạn nhạc tăng dần. Pháp quán 
tưởng số 3 và nhóm bộ bốn thứ nhất trong pháp niệm hoi 
thở đều liên quan đến các khía cạnh về chức năng của thân, 
đó là các bộ phận của thân thể và hơi thở. Trong khi pháp 
quán tưửng 3 đặt nặng về sự bất mỹ, bât tịnh của thân và 
vì thế không hẩp dẫn, có khi ghê tởm, nhóm bộ bốn thứ 
nhât cân bằng điều này qua cách dẫn đến trải nghiệm an 
tịnh các hoạt động của thân. Tương tự, mối quan tâm về 
nguy hại tiềm ẩn trong thân đưa đến bệnh hoạn và do đó 
đưa đến các tưởng về thọ khổ trong pháp quán tưởng thứ 
4 được cân bằng vói những cảm thọ hỷ lạc trong nhóm bộ 
bốn thứ nhì của pháp niệm hơi thở. Pháp quán tưửng 5 có 
liên quan đến từ bỏ các tư tưởng bất thiện, sự từ bỏ này 
được tiếp tục đi xa hon vói nhóm bộ bốn thứ ba trong niệm 
hoi thở, bỏ đi bất kỳ tư tưởng nào đưa tâm cảm nghiệm 
như thế. Các pháp quán tưửng 6 đến 9 là những trạng thái 
tâm khác nhau hướng đến Niết-bàn có những tương ứng 
trong nhóm bộ bốn thứ tư của niệm hoi thở. Sau khi đem 
tính vô thường làm sự chú tâm hàng đầu, bộ bốn cuối cùng 
này sử dụng cùng chủ đề về ly tham và đoạn diệt như 
quán tưởng 6 và 7 và bước cuối cùng trong niệm hơi thở 
để buông xả có thế xem như tương ứng với sự không tha 
thiết với toàn thế giói của pháp quán tưởng 8 và buông bỏ 
tất cả các hành trong quán tưởng 9. 

Chủ đề trọng yếu của các quán tưởng trong bài kinh Lập 
Niệm (Niệm xứ, Satipaịịhãna-sutta ) là tính vô thường, rõ 
ràng trong lòi dạy nhắc đến nhiều lần trong bài kinh để 
quán soi sự sinh và diệt trong mỗi pháp lập niệm. Trong 
trường hợp bài kinh Girimãnanda và phiên bản tương 
đương của Tây Tạng, chủ đề về vô thường được trình bày 



54 


trước tiên, trong pháp quán tưởng về ngũ uẩn. Chủ đề đó 
được vang vọng lại trong quán tưởng 9, quán tưởng về vô 
thường trong tất cả các hành, hướng tâm về sự đoạn diệt 
tất cả các hành. Điều này đưa đến màn độc tấu trong mười 
sáu bước quán niệm hoi thở, tất cả đều hòa tấu chủ đề về 
tính vô thường của các thân hành hay các hoạt động của 
hoi thở. Quán tưởng 9 cùng với quán tưởng 10 thể hiện và 
hiện thực tiềm năng nhận thức liên tục về vô thường để 
đưa đến sự đột phá tiến đến Niết-bàn. Điều này trở nên 
đặc biệt nổi bật trong bộ bốn cuối cùng của niệm hơi thở, 
trong đó, nhận thức về vô thường là đề mục duy nhất để 
quán soi ngay trong bước đầu của bộ bốn đó. Các bước còn 
lại tiếp tục đà đó, đưa quán niệm đến tuệ tri toàn diện về 
vô thường, hướng tâm về Niết-bàn qua ly tham, đoạn diệt 
và buông xả (hay trong một phiên bản khác: từ bỏ, ly tham 
và đoạn diệt). 

Đỉnh điếm của hình nón thiền quán và nốt nhạc cuối 
cùng của buổi diễn nhạc, nhận thức về sự thay đổi vói thái 
độ buông xả, không những là điểm hội tụ cho các pháp 
hành được tu tập bởi những hành giả thực hành xuyên 
suốt cả chương trình quán tưửng mà nó cũng giúp làm 
điếm khởi đầu cho những ai đang ở trong một tình huống 
không thể hành thiền một cách chính thức. Đặc biệt áp 
dụng cho những người bị bệnh năng hay trong lúc cận tử. 
Mặc dù tôi (Bhikkhu Anãlayo) hy vọng rằng những gì viết 
ra trong các trang trước đã nêu rõ tầm quan trọng của việc 
sửa soạn cho những tình huống đó khi hành giả vẫn còn 
tương đối khỏe mạnh, cuốn sách này sẽ không hoàn toàn 
đạt được mục đích nếu nó không cung cấp một lối thực 
hành khởi đầu cho những ai lâm vào các tình huống đó 
nhưng chưa kịp chuẩn bị. 



55 


Giả sử có một người thình lình bị bệnh nặng và đang 
chịu nhiều đau đón và khổ sở, không thể ngồi thiền đàng 
hoàng hay giữ được sự yên lặng cho minh, hoặc có lẽ đang 
tiến gần đến cái chết. Lúc đó, người ấy phải làm gì? Một 
điều có thể làm được trong những tình huống như thế là 
giữ chánh niệm. Từ pháp thiền Phật giáo ngày trước cho 
đến các pháp trị liệu giảm đau ngày nay, chánh niệm hỗ 
trợ người ấy đối diện vói bệnh tật và cái chết. Vì thế, nhiệm 
vụ chính chỉ đon giản là nhận thức về các hiện tượng đang 
thay đổi, như chúng thực sự là như thế, ngay trong giây 
phút hiện tại. Chỉ cần được như thế là quá đủ. Mỗi khi thnt 
niệm, đó chỉ là tự nhiên, người ấy đem niệm trở lại, lý 
tưởng nhât là với một nụ cười, nếu thực hiện được trong 
cơn đau đớn. 

Đế giúp tỉnh giác liên tục từng khoảnh khắc trong hiện 
tại như thế về dòng chảy của chứng nghiệm, người ấy nên 
tạo nó thành một phương thức bao quát của chánh niệm, 
hoặc là hòa mình vói hơi thở, hoặc là chú tâm ghi nhận 
toàn thân thể, chọn cách nào thích hợp nhất cho điều kiện 
lúc đau bệnh. Lọi ích của chú tâm vào hơi thở là nó giúp 
nhận thức một cách tự nhiên về bản chnt thay đổi liên tục 
của chứng nghiệm. Lợi ích của chú tâm trên toàn bộ cơ thể 
là nó giúp mở rộng nhận thức bao quát không dễ gì mất đi 
khi bị phân tâm và giúp chống lại xu hướng hội tụ vào con 
đau nhức. 

Cho dù người bệnh chọn một trong hai phưong cách 
trên hay kết hợp cả hai, người ấy chỉ đơn thuần ghi nhận 
dòng chảy của những gì đang xảy ra, như chúng đang là 
như thế, không chọn lựa hay chối bỏ, dưỡng nuôi một thái 
độ buông xả. Buông xả mọi mong ước. Buông xả những tư 
tưởng mong muốn mọi việc phải như ý mình. Buông xả 



giả định rằng mình xứng đáng có được một thân thể khỏe 
mạnh. Buông xả sự phản kháng của mình chống lại một 
thực tế là cơ thể đang biếu lộ bản chất tự nhiên là phải bệnh 
hoạn và tan rã từng phần. Buông xả bất kỳ bám víu nào, 
trong bất cứ hình thức nào. 

Bằng cách này, tỉnh thức nhận định từng giây khắc hiện 
tại như một tiến trình thay đổi, với thái độ không chấp 
nhận khuynh hướng bám víu và phản ứng lại, là một 
phương cách vững mạnh đế đối diện bệnh tật và cái chết. 
Nó không chỉ là một phương cách khéo léo để xử lý kinh 
nghiệm thực tế khi bị bệnh và thậm chí cận kề cái chết, mà 
nó còn có thể biến trải nghiệm này thành một cái gì đó có 
nhiều ích lợi hơn, trong ý nghĩa bệnh tật và cái chết trở 
thành những cơ hội tốt để làm thâm sâu sự tự do khỏi mọi 
ràng buộc. 

Buông xả và tự do khỏi mọi ràng buộc, dính mắc cũng 
có ý nghĩa tương tự cho những ai tận dụng cơ hội này để 
tự mình sửa soạn đối diện bệnh tật và cái chết qua chương 
trình hành thiền đã được mô tả ở trên. Tiến trình xoắn ốc 
theo hình nón, từ gốc đáy lên đến đỉnh điếm, đưa đến một 
dạng thái chánh niệm bao quát trên dòng chảy chứng 
nghiệm từng thời khắc hiện tại, vói tuệ quán tu dưỡng qua 
các pháp hành tuần tự dẫn đến điểm kết thúc là buông xả. 
Vói sự nhận thức và bao quát về dòng chảy của chứng 
nghiệm trong hiện tại đó, hành giả duy trì thái độ buông 
xả; buông xả các phiền nhiễu và rối loạn, các chọn lựa và 
chối bỏ, các mong ước và đánh giá, quá khứ và tương lai. 
Huân tập về buông xả cuối cùng sẽ đưa đến sự buông xả 
tối thượng, đó là thực chứng trạng thái Niết-bàn bất tử. 



57 


PHỤ ĐÍNH 



58 



59 


AN 10.60 

KINH GIRIMÃNANDA 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đính dựa theo bản tiêng Anh của 
Bhikkhu Bodhi 


Một thòi, Thế Tôn trú ở Sãvatthĩ, tại Jetavana, khu vườn 
của ông Anãthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimã- 
nanda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rổi Tôn giả Anan- 
da đi đen Thể Tôn, đánh lê Thể Tôn, ngoi xuống một bên, 

./s • 1. 1 I 1 11 ạ' rpẠ 

roi bạch The Tôn: 

"Tôn giả Girimãnanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến thăm Tôn 
giả Girimãnanda, vì lòng từ mẫn. 

"Này Ananda, hãy đi đến tỳ-khưu Girimãnanda và nói 
với ông ấy về mười tưởng. Sau khi được nghe, bệnh của 
ông ấy có thế được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là 
mười? 

"(1) Tưởng vô thường, (2) tưởng vô ngã, (3) tưởng bâ't 
tịnh, (4) tưởng nguy hại, (5) tưởng từ bỏ, (6) tưởng ly tham, 
(7) tưởng đoạn diệt, (8) tưửng nhàm chán đối vói toàn thế 
giới, (9) tưởng vô thường trong tất cả các hành, (10) niệm 
hoi thở vô, hoi thở ra. 

(1) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, quán sát như sau: 'Sắc là vô thường, thọ là vô 
thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức 



60 


là vô thường/ Như vậy vị ấy trú, quán vô thường, trong 
năm thủ uẩn này. Đây gọi là tưởng vô thường. 

(2) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, quán sát như sau: 'Mắt là vô ngã, các hình sắc là 
vô ngã; tai là vô ngã, các âm thanh là vô ngã; mũi là vô 
ngã, các mùi hưcng là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị nếm là 
vô ngã; thân là vô ngã, các vật chạm xúc là vô ngã; ý là vô 
ngã, các pháp là vô ngã/ Như vậy, vị ấy trú, quán vô ngã, 
trong sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. Đây gọi là tưởng vô 
ngã. 

(3) "Và này, Ãnanda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, 
vị tỳ-khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh 
tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bâ't tịnh 
như: Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây 
gân, xưcng, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, mật, đàm (niêm 
dịch), mủ, máu, mổ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xưcng, nước tiểu/ Như 
vậy, vị ấy trú, quán bâ't tịnh trong thân này. Đây gọi là 
tưởng bất tịnh. 

(4) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, quán sát như sau: 'Thân này có nhiều đau đón 
và nguy hại. Bởi vì trong thân này có nhiều loại bệnh khởi 
lên như bệnh đau mắt, bệnh đau bên trong tai, bệnh đau 
mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau ở thân, bệnh đau đầu, bệnh 
đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, 
bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau 
yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn. 



61 


bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh 
ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng 
vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm 
(mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, 
bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, từ đàm, 
từ niêm dịch, từ gió hay do các yếu tố đó kết họp, các bệnh 
do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sinh, các 
bệnh do bị tấn công; các bệnh do nghiệp chín muồi, do 
lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiếu tiện/ Như vậy, vị ấy 
trú, quán sự nguy hại trong thân này. Đây gọi là tưởng 
nguy hại. 

(5) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây, vị 
tỳ-khưu không chấp nhận dục tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua 
đuổi, châm dứt, tẩy sạch nó; không chấp nhận sân tầm đã 
khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó; không 
chấp nhận hại tầm đã khỏi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chẩm dứt, 
tẩy sạch nó; không châp nhận các ác bất thiện pháp bất cứ 
khi nào chúng khỏi sinh, từ bỏ, xua đuổi, châm dứt, tẩy 
sạch chúng. Đây gọi là tưởng từ bỏ. 

(6) "Và này Ãnanda, thế nào là ly tham? Ở đây, vị tỳ- 
khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, suy xét như sau: 'Đây là an tịnh, đây là thù thắng, 
tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, ly 
tham, Niết-bàn/ Đây gọi là tưửng ly tham. 

(7) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, suy xét như sau: 'Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái 
diệt, đoạn diệt, Niết-bàn.' Đây gọi là tưởng đoạn diệt. 



62 


(8) "Và này Ananda, thế nào là tưởng nhàm chán đối 
vói toàn thế giới? Ớ đây, vị tỳ-khưu không tham dự và bám 
víu vào các quan điếm, các thiên kiến, các tùy miên nào 
đối với thế gian và từ bỏ, không chấp thủ chúng. Đây gọi 
là tưởng nhàm chán đối toàn thế giói. 

(9) "Và này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường trong 
tất cả các hành? Ớ đây, vị tỳ-khưu bực phiền, xấu hổ, nhàm 
chán đối với tất cả hành. Đây gọi là tưởng vô thường trong 
tất cả các hành. 

(10) "Và này Ãnanda, thế nào là niệm hơi thở vô, hoi 
thở ra? Ớ đây, vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, 
hay đi đến liêu cốc trống, ngồi xếp chân, lưng thẳng, để 
niệm trước mặt. Vói niệm, vị ấy thở vô; vói niệm, vị ấy thở 
ra. 

"Thở vô dài, vị ấy rõ biết: Tôi thở vô dài', thở ra dài, vị 
ấy rõ biết: Tôi thở ra dài/ Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết 
Tôi thở vô ngắn'; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: Tôi thở ra 
ngắn/ 'Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô'; vị ấy tập. 'Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra', 
vị ấy tập. 

"'Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác hỷ 
thọ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 
'Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi 
sẽ thở vô', vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy 
tập. 



63 


"'Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở vô', vị ấy tập. 'Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra', vị ấy 
tập. 'Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Vói tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Vói tâm giải thoát, tôi 
sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra', vị ấy 
tập. 

"'Quán vô thường, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra', vị ấy tập. 'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 
'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 

"Đây gọi là niệm hơi thở vô, hoi thở ra. 

"Này Ananda, hãy đi đến tỳ-khưu Girimãnanda và nói 
vói ông ấy về mười tưởng. Sau khi được nghe, bệnh của 
ông ấy có thế được thuyên giảm ngay lập tức." 

Rổi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc mười tưởng này 
từ Thế Tôn, đi đến Tôn giả Girimãnanda và nói lên mười 
tưởng ấy. Sau khi nghe mưòi tưởng này, bệnh của Tôn giả 
Girimãnanda được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả 
Girimãnanda thoát khỏi bệnh ấy và đây là cách Tôn giả 
được chữa lành bệnh. 



64 


D 38 ka 276a6-279al 

KINH GIRIMÃNANDA 

Bhikkhu Anãlayo dịch sang tiêng Anh 
từ bản Tây Tạng 

Bình Anson dịch Việt từ bản tiêng Anh 
của Bhikkhu Anãlayo 


Ghi chú: Bài kinh này cùng với 12 bài kinh khác trong tạng 
Nikãya Pãli được tìm thây trong bộ Kanịur của Phật giáo Tây 
Tạng , do Tỳ-khưu Ănandaắri, người Sri Lanka , đem vào Tây 
Tạng và dịch sang tiêhg Tây Tạng vào thếkỷ 14. 


Tôi nghe như vầy. Một thòi, Thế Tôn trú ở Sãvatthĩ, tại 
Jetavana, khu vườn của ông Anãthapindika. Lúc bấy giờ, 
Tôn giả Girimãnanda lâm trọng bệnh, rất đau đón. Rổi 
Tôn giả Ãnanda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rỏi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ãnanda bạch Thế Tôn: 

"Bạch Ngài, Tôn giả Girimãnanda lâm trọng bệnh, rất 
đau đón. Lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến 
thăm Tôn giả Girimãnanda." 

Rồi Thế Tôn nói vói Tôn giả Ãnanda: "Này Ãnanda, hãy 
đi đến Tỳ-khưu Girimãnanda và đọc lên mưòỉ tưửng, tụng 
lên rõ ràng cho ông ấy nghe. Tỳ-khưu Girimãnanda sau 
khi được nghe mưòi tưởng, ông ấy nhận thức đầy đủ về 
các tưởng ấy vốn đang bị con bệnh đè nén. 



65 


"Thế nào là mười? (1) Tưởng vô thường, (2) tưửng vô 
ngã, (3) tưởng bất tịnh, (4) tưởng nguy hại, (5) tưởng từ bỏ, 
(6) tưửng ly tham, (7) tưởng đoạn diệt, (8) tưởng nhàm 
chán đối với toàn thế giói, (9) tưởng vô thường trong tất cả 
các hành, (10) niệm hoi thở vô, hơi thở ra. 

(1) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến ngôi rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, quán sát rõ ràng như sau: 'Sắc là vô thường, thọ 
là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, 
thức là vô thường/ Như vậy, vị ấy quán năm thủ uẩn là vô 
thường. Hãy tập tưởng vô thường như thế ấy. 

(2) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, vị tỳ- 
khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: 'Mắt là vô ngã, các hình 
sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các âm thanh là vô ngã; mũi là 
vô ngã, các mùi hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị nếm 
là vô ngã; thân là vô ngã, các vật xúc chạm là vô ngã; ý là 
vô ngã, các đối tượng của ý (pháp) là vô ngã.' Như vậy, vị 
ấy quán sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là vô ngã. Hãy tập 
tưửng vô ngã như thế ấy. 

(3) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, vị 
tỳ-khưu quán sát thân này từ đỉnh đầu trở xuống đến bàn 
chân, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh như: 'Trong 
thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, 
tủy, thận, tim, lá lách, phổi, màng ruột, dạ dày, ruột, ruột 
tràng, bàng quang, phân, mật, dòm, mủ, máu, mổ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ dầu, nước miếng, nước mũi, nước mủ, nước 
tiếu và não.' Đây là ba mươi hai vật bất tịnh. Như vậy, vị 
ấy quán thân này là bất tịnh. Hãy tập tưởng bất tịnh như 
thế ấy. 



66 


(4) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: 'Thân này có nhiều đau 
đón, nhiều sự nguy hại. Trong thân này có nhiều loại bệnh 
khỏi lên, như bệnh đau mắt, bệnh đau vành tai, bệnh đau 
mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh 
đau bên trong tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh 
ho, bệnh suyễn, bệnh viêm họng, bệnh sốt, bệnh đau 
bụng, bệnh bất tỉnh, bệnh kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, 
bệnh thố tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh 
suy nhược, bệnh động kinh, bệnh da đóng vảy, bệnh ngứa, 
bệnh nâm da, bệnh thủy đậu, bệnh ghẻ, bệnh ra máu, bệnh 
đái đường, bệnh trĩ, bệnh ung thư, bệnh rò hậu môn, bệnh 
khỏi lên do mật không điều hòa, bệnh khởi lên do đàm 
không điều hòa, bệnh khởi lên từ gió không điều hòa, bệnh 
khỏi lên do kết hợp các yếu tố đó, bệnh do thiếu ăn, bệnh 
do sinh hoạt không cân bằng, bệnh dịch lây lan bất chợt, 
bệnh do nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiếu tiện/ 
Như vậy, vị ấy quán các loại bệnh ở thân này là nguy hại. 
Hãy tập tưởng nguy hại như thế ấy. 

(5) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây, vị tỳ- 
khưu không chấp giữ các ái dục đã khỏi sinh, từ bỏ, đoạn 
tận, không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng; không 
chấp giữ sân hận đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, không tạo 
thói quen, không nuôi dưỡng nó; không chấp giữ các ý 
tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, không tạo thói 
quen, không nuôi dưỡng chúng; không chấp nhận các ác 
pháp và bất thiện pháp đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thói quen, không nuôi dưỡng nó; không chấp 
giữ các ý tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận. 



67 


không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng. Đây gọi là 
tưởng từ bỏ. 

(6) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng ly tham? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: 'Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự chuyến hóa 
những gì đã sinh ra, sự dập tắt mọi thèm muốn, ly tham, 
Niết-bàn/ Đây gọi là tưởng ly tham. 

(7) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: 'Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự chuyến hóa 
những gì đã sinh ra, sự dập tắt mọi thèm muốn, đoạn diệt, 
Niết-bàn.' Đây gọi là tưởng đoạn diệt. 

(8) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng không ưa thích đối 
vói toàn thế giới? Ớ đây, phàm ở đời có những tri kiến, tư 
duy, địa vị và những gì có liên quan, vị tỳ-khưu từ bỏ và 
không ưa thích chúng. Hãy tập tưởng không hoan hỷ đối 
toàn thế giới như thế ấy. 

(9) "Này Ãnanda, thế nào là tưởng vô thường trong tất 
cả các hành? Ớ đây, vị tỳ-khưu không chấp thủ vào các 
hành, từ bỏ, nhàm chán chúng. Hãy tập tưởng vô thường 
trong tất cả các hành như thế ấy. 

(10) "Này Ãnanda, thế nào là niệm hoi thở vô, hoi thở 
ra? Ớ đây, vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi 
đến liêu cốc trống, ngồi xếp chân, lưng thẳng, để niệm 
trước mặt. Với niệm, vị ấy thở vô; với niệm, vị ấy thở ra. 

"Thở vô dài, vị ấy rõ biết: 'Tôi thở vô dài', thở ra dài, vị 
ấy rõ biết: 'Tôi thở ra dài/ Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết 



68 


'Tôi thở vô ngắn'; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: Tôi thở ra 
ngắn/ 'Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô'; vị ấy tập. 'Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra', 
vị ấy tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác hỷ 
thọ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 
'Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi 
sẽ thở vô', vị ấy tập. 'An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra', vị ấy 
tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Vói tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 
'Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Vói tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vô', vị ấy tập. 'Quán ly tham, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 'Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 'Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra', vị ấy tập. 'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô', vị ấy tập. 
'Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra', vị ấy tập. 

"Hãy tập niệm hoi thở vô, hơi thở ra như thế ấy. 

"Này Ananda, hãy lập tức đi đến thăm Tỳ-khưu Giri- 
mãnanda và đọc lên mười tưởng này. Sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh của Tỳ-khưu Girimãnanda sẽ được 
thuyên giảm ngay lập tức." 



69 


Rổi Tôn giả Ãnanda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn, đi 
đến gặp Tôn giả Girimãnanda và lần lượt đọc lên mưòỉ 
tưởng này. 

Tôn giả Girimãnanda, sau khi nghe mười tưởng này, 
bệnh được thuyên giảm ngay lập tức. Bệnh thuyên giảm, 
Tôn giả Girimãnanda ngồi dậy. Bệnh của Tôn giả Girimã- 
nanda được tiêu trừ. 



70 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadãnam dhammadãnam ịinãti 


SÁCH ẪN TỐNG 
KHÔNG BÁN 




